Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





8 4z 
_ 


www.ketnoibanbe.org 





Ebook Made by: Phạm Tiến Vượng 


TUYẾN TẬP THỦ THUẬT - IT 


1. Ba mươi ba thủ thuật thao tác nhanh trên IE 

- Internet Explorer (IE) là một trình duyệt web không xa lạ gì đối với người dùng máy tính. Tuy 
nhiên, thao tác sao cho nhanh và gọn trên chương trình này khi duyệt web thì không phải ai cũng 
biết nhiều. 


1.1. Đưa con trỏ vào ô Address: 


Sau khi bắm đúp chuột lên biểu tượng của IE, hoặc từ cửa số trang web đang xem, muốn truy 
nhập vào 1 địa chỉ khác thì phải click chuột vào ô Address để gõ địa chỉ mới cần truy nhập vào. 
Thay vì thực hiện thao tác chuột, bạn sử dụng tô hợp phím Atl + D, hoặc phím F6, hoặc phím F4 
để đưa con trỏ vào ô Address của trình duyệt rồi gõ địa chỉ trang web cần truy nhập. Trong † số 
trường hợp, thao tác trên bàn phím bao giờ cũng nhanh hơn nhiều so với thao tác bằng chuột. 


1.2.Mở 1 cửa sỗ trình duyệt mới: 


Từ cửa số trình duyệt ở trang web đang truy nhập, bạn muốn truy nhập song song vào 1 hay 
nhiều địa chỉ trang web khác nữa, thay vì phải thu nhỏ cửa số trang web rồi bám chuột vào biểu 
tượng IE trên desktop, thì bạn hãy bắm tổ hợp phím Ctrl + N để mở 1 cửa số trình duyệt mới, 
cửa số mới xuất hiện giống y hệt với cửa số đang xem, rồi thực hiện lại thủ thuật 1 ở trên để đưa 
con trỏ vào ô Address(bạn có thể bám thêm nút Esc trước khi thực hiện lại thủ thuật 1 nếu không 
muốn tải lại trang web đang xem). 


1.3. Thường trực Quick Lauch: 


Bắm chuột phải lên thanh Taskbar (nằm ở đáy màn hình), trong menu popup hiện ra, chọn 
Toolbars>Quick Lauch. Khi đó, thanh Quick Lauch với những biểu tượng chương trình thường 
dùng sẽ hiện ra trên thanh Taskbar. Do vậy, khi cần thao tác đến biểu tượng IE thì chỉ việc rê 
chuột xuống cuối màn hình và bắm vào biểu tượng IE trên thanh Quick Lauch mà không phải thu 
nhỏ tất cả các cửa số đang xem(Nếu trên thanh Quick Lauch chưa có biểu tượng IE thì bạn hãy 
dùng chuột rê biểu tượng IE trên desktop bỏ vào thanh Quick Lauch). 


1.4. Thu nhỏ tất cả các cửa sỗ chỉ bằng 1 cú nhấn: 


Hãy sử dụng tổ hợp phím Windows + D để thu nhỏ tất cả các cửa số đang xem. Khi cần hiện lại 
các cửa số này, bám Windows + D lần nữa. 


1.5. Di chuyền qua lại giữa các cửa số: 
Cùng lúc, bạn truy nhập vào nhiều địa chỉ trang web bằng nhiều cửa sổ riêng, và tốc độ tải xuống 


ở mỗi trang không giống nhau. Do vậy, để biết trang nào đã tải xong thì không có cách nào khác 
là bạn bâm chuột vào từng biêu tượng của từng cửa sô trên thanh Taskbar, hãy thay thê thao tác 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 1 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





này bằng cách bấm tô hợp phím Atl + Tab (hoặc giữ phím Alt trong khi bắm phím Tab nhiều lần) 
đê chuyên qua cửa sô cân xem. 


1.6. Cuộn trang web: 

Có thể dùng các phím mũi tên lên (Up), mũi tên xuốn (Down), Page Up, Page Down để cuộn 
lên/xuông 1 trang web đang xem thay vì dùng chuột kéo thanh cuộn. Hoặc nêu chuột của bạn có 
nút Scroll thì hãy sử dụng nút này. 

1.7. Mỏ: rộng cửa số trình duyệt: 

Nếu bạn thấy không thoải mái khi phải xem trang web dưới nhiều menu, thanh công cụ thì hãy 
bầm phím F11 đề bung rộng (Full Screen) cửa số đang xem. Bầm F11 lân nữa đề trở lại trạng 
dạng cửa sô ban đâu. 

1.8. Mở 1 cửa sỗ mới từ 1 địa chỉ trong cửa sô trình duyệt đang xem: 

Bạn hãy giữ phím Shift trong khi bắm chuột vào dòng địa chỉ trong trang web. 

1.9. Trở vê, đi đến 1 trang web đã xem: 

Nếu bạn đã truy nhập tất cả các trang web với 1 cửa số trình duyệt duy nhất thì có thể sử dụng 
phím Alt + phím mũi tên sang trái, hay Alt + phím mũi tên sang phải(hoặc chỉ bằm phím Back 
Space) đề trở vê hoặc đi đên 1 cửa số trang web liên trước, liên sau đã truy nhập. Trong trường 
hợp muôn trở về 1 trang web đã truy nhập nhưng cách trang web đang xem nhiêu trang thì hãy 
bâm chuột vào nút mũi tên bên cạnh nút Back trên thanh công cụ của trình duyệt. 

1.10. Lưu lại địa chỉ 1 trang web đang xem: 

Khi gặp 1 địa chỉ trang web hay, bạn muốn lưu lại địa chỉ này để lần sau truy nhập lại. Để thực 
hiện, bắm chuột phải lên vùng trống trên trang web này, chọn Add to Favorites, đặt tên cho địa 
chỉ này và bắm OK. Lần sau, cần truy nhập lại địa chỉ này, bắm vào nút Favorites và bấm vào tên 
đã đặt (hoặc chọn trong menu Favorites). 


1.11. Mở cửa số tìm kiếm: 


Bám phím F3, và gõ từ khóa cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm trong cửa số tìm kiếm hiện ra, có thể 
gõ từ cần tìm kiếm trong cặp nháy kép(“”) để tìm chính xác từ này trên các trang web có từ này. 


1.12. Tìm từ trên 1 trang web: 


Bám tổ hợp phím Ctrl + F để hiện cửa số Find rồi gõ từ hoặc câu cần tìm trong nội dung của 
trang web đang xem. 


1.13. Truy nhập lại các địa chỉ trang web đã truy nhập ở ngày hôm trước: 

Bám tổ hợp phím Ctrl + H đề thực hiện điều này, trong phần History hiện ra bên trái trang web, 
bạn tìm và bâm vào địa chỉ trang web đã truy nhập ở ngày hôm trước, hoặc thậm chí những địa 
chỉ mà bạn đã truy nhập cách đây khoảng 1 tháng. 


1.14. Lưu nội dung 1 trang web: 


- Khi cần lưu lại toàn bộ nội dung trang web đang xem, bấm tổ hợp phím Alt + F, rồi bám phím 
chữ A, gõ tên file và chọn thư mục đê lưu. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 2 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





1.15. Hiệu chỉnh chữ trên trang web: 


- Nếu chữ trên trang web nhỏ qúa làm bạn phải căng mắt ra đọc (gây mỏi mắt), hãy vào menu 
Edit-> Text size->chọn Larger (hoặc Largest). Hoặc chuột của bạn có nút Soroll thì hãy giữ phím 
Ctrl trong khi cuộn nút Scroll. Nếu chữ trên trang web hiện ra với những ký tự lạ, bạn thử bắm 
chuột phải lên vùng trống của trang web và thử chọn lần lượt trong menu popup hiện ra các lệnh 
Encoding->Western European; hoặc Encoding->User Defined; hoặc Encoding- >Unicode(UTT- 8) 
(trong 1 số trường hợp, có thể bạn phải trải qua mục More thì mới chọn được các lệnh này). 


1.16. Truy nhập nhanh vào các trang web .com: 


Trình duyệt IE đặt biệt hỗ trợ cho các trang web .com. Bạn dễ dàng truy nhập vào các địa chỉ 
trang web dạng này mà không cần phải gõ đầy đủ địa chỉ trang web đó, bạn chỉ cần gõ các chữ 
giữa phần www và phần com, rồi bắm tổ hợp phím Ctrl + Enter là truy nhập được. Ví dụ: gõ 
hotmail rồi nhắn Ctrl + Enter là vào được trang hifp:/⁄/www.hotmail.com 


1.17.Những phím tắt thường dùng 


-F4: Mở danh sách trang web trong thanh địa chỉ 

-F5: Làm tươi trang (refresh) 

-F6 hoặc Alt + D: Vào thanh địa chỉ 

-F11: Phóng to màn hình (ấn F11 một lần nữa để trở lại bình thường) 

-Alt + Home: Trở về trang web mặc định 

-Alt + mũi tên phải: Sang trang kế tiếp (forward) 

-Alt + mũi tên trái hoặc Backspace: Lùi về trang trước (back) 

-Ctrl + Enter: Tự động điền “www.” và “.com” khi gõ tên trang web có đuôi “com” vào thanh địa 
chỉ 

-Ctrl + O hoặc Ctrl + L: Chuyễn sang địa chỉ mới 

-Ctrl + D: Đưa trang hiện hành vào favorites 

-Ctrl + W: Đóng cửa số hiện hành 

-Ctrl + N: Mở cửa số mới 

-Ctrl + F: Tìm kiếm 

-Ctrl + E: Mở Search 

-Ctrl + l: Mở Favorites 

-Ctrl + H: Mở History 

-Ctrl + B: Mở hộp thoại Organize Favorites 

-Ctrl + mũi tên trái: Khi thanh địa chỉ chứa con trỏ hoặc bôi đen, con trỏ nhảy về bên trái một bậc 
-Ctrl + mũi tên phải: Khi thanh địa chỉ chứa con trỏ hoặc bôi đen, con trỏ nhảy về bên phải một 
bậc 

-Shift + F10: Hiện menu (tương đương nhắp chuột phải) 

-Tab và Shift + Tab: Di chuyển tới/lui các mục trên trang màn hình 

-Esc: Dừng download 

Tắt/Mở chế độ toàn màn hình: F11 

Lượt qua Address Bar, nút Refresh, Hộp thoại tìm kiếm và các phần trên một trang web: Tab 
Tìm một từ hay cụm từ trên trang: CTRL + F 

Mở trang hiện hành trong một cửa số mới: CTRL + N 

In trang: CTRL + P 

Chọn tất cả thành phần trên trang: CTRL + A 

Phóng to/Thu nhỏ: CTRL + PLUS / CTRL + - 

Phóng to 100%: CTRL + 0 


1.18.Thanh Điều hướng 


Chuyền đến trang chủ: ALT+HOME 
Lùi lại: ALT+LEFT 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 3 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Tiến tới 1 bước: ALT+RIGHT 

Làm tươi trang: F5 

Làm tươi trang lẫn bộ nhớ đệm: CTRL + F5 
Ngưng tải trang: ESC 


1.19.Bộ lưu trang yêu thích (Favorites) 


Mở danh sách Favorites: CTRL + I 

Tổ chức Favorites: CTRL + B 

Nhập trang hiện tại vào danh sách Favorites: CTRL + D 
Mở danh sách Feeds: CTRL + J 

Mở danh sách History: CTRL + H 


1.20.Các phím tắt cho chức năng duyệt theo thẻ 


Đóng thẻ: CTRL + W 

Mở nhanh xem mội thẻ: CTRL + Q 

Thêm một thẻ mới: CTRL + T 

Xem danh sách các thẻ đang mở: CTRL + SHIFT+ Q 
Chuyền sang thẻ kế tiếp: CTRL + TAB 

Chuyển sang thẻ trước đó: CTRL + SHIFT + TAB 


1.21.Phím tắt với Address Bar (Thanh địa chỉ) 


Chọn address bar: ALT + D 

Thêm “http://www.” phía trước và “.com” phía sau đoạn ký tự vừa nhập vào address bar: CTRL + 
ENTER 

Chỉ thêm “http:/www.” phía trước đoạn ký tự vừa nhập vào address bar, phần đuôi của tên miền 
thì bạn phải chỉ định rõ. 

Mở website được gõ trong address bar ở một thẻ mới: ALT + ENTER 

Xem danh sách các địa chỉ web đã được gõ trong Address bar: F4 


1.22.Phím tắt thanh tìm kiếm (Search bar) 


Chọn thanh tìm kiếm: CTRL + E : 
Xem danh sách các nhà cung cấp công cụ tìm kiêm: CTRL + DOWN 
Mở trang kết quả trong một thẻ mới: ALT + ENTER 


1.23.Các tác vụ chung thường gặp 


Tắt tất cả các phần bổ sung (add-ons): Phím windows + R, gõ iexplorer.exe —extoff 

Mở chức năng AutoComplete để địa chỉ web tự động được điền vào khi bạn bắt đầu gõ một lần 
nữa: Tools — Internet Options — Advanced — Use inline AutoComplete 

Thay đổi cách hoạt động của thẻ tab trong Internet Explorer: Tools — Internet Options — trong 
phần thẻ General, dưới Tabs, chọn Settings 

Hiền thị thanh Menu ở phần trên cùng: ALT (hiễn thị tạm thời), Tools - Menu Bar (mở thường 
trực). 

Xóa cookies, mật khẩu, dữ liệu, history, và temporary internet files: Tools — Delete Browsing 
History 

Tìm và cài đặt add-on: Tools - Manage Add-ons — Find more Add-onsln một phần của trang: 
Chọn phần của trang mà bạn muốn in, nhắn CTRL + P, chọn Selection trong hộp thoại In ấn, 
nhắn Print để bắt đầu in. 


2.Phím tắt hữu dụng trong PC 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 4 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





2.1.Nhập nhanh địa chỉ website vào address bar 


Bất cứ khi nào cần nhập nhanh địa chỉ website vào address bar, bạn chỉ cần nhấn Alt và D cùng 
lúc. Những chữ trong address bar sẽ được chọn và bôi đen chờ bạn nhập địa chỉ mới. 

Thủ thuật này rất tiện những lúc bạn phải bôi đen cả một dòng địa chỉ dài loằng ngoằng để nhập 
địa chỉ mới. Cách làm này "hữu hiệu" trong Internet Explorer, Mozilla Firefox và có thể dùng trong 
một số trình duyệt khác. 


2.2.Phím tắt để xem Properties của file 


Click chuột phải, dò trong menu xem phần Properties nằm ở đâu, sau đó click vào - nếu bạn vẫn 
thường dùng cách này đê xem Properties của file thì bạn nên nhớ đên phím tất sau. Chỉ cân giữ 
phím Alt và double click vào icon bât kỳ, phân Properties sẽ mở ra ngay trong vòng 2 giây. 


2.3.Phím tắt để đóng tất cả các cửa số 


- Nếu đang mở rất nhiều cửa số của nhiều chương trình khác nhau mà muốn minimize thì làm 
thế nào? Cách thông thường là nhắn con trỏ vào nút “-“ ở góc trên bên phải cửa số, nhưng động 
tác này phải thực hiện nhiều lần với từng cửa sổ. 

Cách nhanh gọn hơn để minimize toàn bộ là vừa nhắn phím Windows và phím “M”. Alê hấp, tất 
cả chui xuống taskbar. 

Phím Windows + D cũng cho kết quả tương tự vì đây là shortcut chạy thẳng về Desktop. 


3. Tám mẹo giúp tối ưu pin cho laptop 

- Với người tiêu dùng, Laptop (máy tính xách tay) đã trở nên khá phổ biến và với lịch cắt điện 
của điện lực như hiện nay thì việc duy trì nguồn điện dài nhất có thể cho laptop là vắn đề được 
quan tâm. Dưới đây là những thủ thuật giúp tối ưu nguồn năng lượng cho Laptop. 


3.1.Quản lý nguồn điện hiệu quả 


Sử dụng phần mềm quản lý nguồn điện trong laptop có thể tiết kiệm nhiều năng lượng và kéo dài 
thời gian sử dụng pin hơn. Nếu máy có tích hợp chức năng tạo Profiles quản lý nguôn riêng thì 
hãy lựa chọn profiles phù hợp nhất với bạn mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu nhất. 

Hãy nhắn Start -> Control Panel -> Performance and Maintenance->Power Options. Trong Power 
Schemes, lựa Max Battery và nhắn OK. 

Lựa chọn này sẽ tắt màn hình sau 1 phút và đưa máy tính xách tay của bạn về chế độ chờ 
(standby) sau 2 phút không sử dụng. Nếu thấy không thích hợp, hãy chuyển qua lựa chọn 
Portable/Laptop, lựa chọn này sẽ đưa về chế độ chờ sau 5 phút. 


3.2.Nghỉ ngơi nhanh chóng 


Hầu hết các PC đều có chức năng ngủ đông (Hibernate) và chế độ chờ (Suspend hoặc Standby). 
Chế độ chờ standby của Windows XP sẽ tạm thời dừng toàn bộ ỗ đĩa cứng và màn hình, nhưng 
mọi thứ trong bộ nhớ hệ thống vẫn còn đó. 

Trong khi đó, chế độ ngủ đông thì ghi mọi thứ từ trong bộ nhớ vào đĩa cứng và tắt máy hoàn 
toàn. Windows sẽ phục hồi lại từ chế độ chờ nhanh hơn rất nhiều khi sử dụng chế độ ngủ đông. 
Tuy nhiên, nếu máy tính của bạn hết pin khi ở chế độ chờ (standby) thì toàn bộ dữ liệu sẽ biến 
mắt. Vì vậy, bạn cần phải thiết lập tự động sao lưu những công việc đang thực hiện trong các 
work, phần mềm quản lý cá nhân PIM (Personal Information Manager), và các phần mềm khác. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 5 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Để máy tính về chế độ chờ, hãy nhắn Start -> Turn Off Computer -> Stand By. Để cho máy tính 
về chế độ ngủ đông, hãy chọn Start -> Turn Off Computer và chọn Hibernate (nếu không thấy tuỳ 
chọn này, hãy giữ thêm phím Shift). 

Nếu vẫn không thể thiết lập được chế độ ngủ đông, hãy chọn Start -> Control Panel -> 
Performance and Maintenance -> Power Options -> Hibernate và chọn Enable hibernation. 


3.3.Giảm độ sáng màn hình 


Nếu màn hình tối hơn sẽ tiết kiệm năng lượng thì tắt màn hình khi không sử dụng tới luôn là 
phương pháp tiệt kiệm nhật. 


3.4.Tắt các thiết bị không cần thiết 


Hãy loại bỏ các PC card và các kết nói USB hoặc FireWire thực sự chưa cần thiết. Máy tính xách 
tay thường tích hợp sản card mạng không dây, những thiết bị này tiêu tôn năng lượng đê dò tìm 
các điêm truy cập (access point), do đó đề tiệt kiệm năng lượng khi không cân dùng đên hãy tất 
thiết bị này. 


3.5.Lau sạch điểm tiếp xúc 


Điểm tiếp xúc giữa pin và máy có thể làm giảm hiệu suất sử dụng của pin. Hãy lau sạch điểm 
tiếp xúc bằng kim loại giữa pin và máy hàng tháng bằng vải mềm có tâm cồn. Điều này sẽ giảm 
thiểu thất thoát năng lượng do tiếp xúc kém. 


3.6.Hãy thường xuyên sạc pin 


Hãy mang theo bộ sạc/chuyễn đổi AC khi phải đi ra ngoài, và hãy sử dụng bộ sạc này bắt cứ lúc 
nào có thế. Nếu bộ sạc đi kèm theo máy không tốt và có vẻ nặng nề và phiền phức, hãy sử dụng 
bộ sạc pin hợp thời trang của Belkin và Targus. 

Những bộ sạc này nhẹ và mỏng. Không những thế, một số model của Targus còn có thể sạc pin 
cho điện thoại di động nữa. 


3.7.Tối ưu hiệu năng hệ thống 


Tối ưu hiệu năng hệ thống Sẽ giảm đáng kể sự tiêu hao năng lượng. Để giữ cho máy tính xách 
tay sử dụng tài nguyên CPU và bộ nhớ tốt nhất cho các ứng dụng khác, hãy tắt bất cứ các phần 
cứng và phần mềm nào không cần thiết. 

Kiểm tra các biểu tượng trong khay hệ thống (system tray). Bạn có thể sử dụng tiện ích có sẵn 
trong Windows là msconfig đề lựa chọn các chương trình muốn tự động nạp trong khi khởi 
động. 

Để kiểm tra lượng tài nguyên, trong HĐH Windows 2000 và Windows XP hãy mở Ctrl-Alt-Del và 
mở Task Manager, chọn Performance để xem lượng tài nguyên đã sử dụng. Trong Windows 98 
và Windows Me hãy mở tiện ích System Monitor bằng cách Start, Programs, Accessories, 
System Tools, System Monitor. 


3.8.Lắp thêm bộ nhớ RAM 

Thêm bộ nhớ RAM cho laptop cũng làm giảm đáng kể sự cần thiết hoạt động của bộ nhớ ảo. Bộ 
nhớ ảo sử dụng Ô cứng đề lưu tạm các thông tin trong bộ nhớ. Vì vậy, lắp thêm bộ nhớ RAM sẽ 
làm giảm đáng kê hoạt động của đĩa cứng nên sẽ tiêt kiệm được năng lượng hơn. 

4.Sử dụng Google hiệu quả 

- Google.com là một trong những công cụ tìm kiếm thông dụng nhất hiện nay và được nhiều 


người yêu thích. Có thể nói với Google người dùng sẽ có cả một kho tàng thông tin hiện ra trong 
nháy mắt chỉ với vài từ khóa và 1 cái nhập chuột. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 6 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Khi cần thông tin gì, hãy vào http⁄/www.google.com, nhập từ khóa cần thiết và a-lê hấp, Search! 
Nhưng cũng phải học một chút thì mời biệt cách tìm cho hiệu quả. 


4.1.Tìm kiếm giản đơn 


Ai cũng biết nguyên tắc là để có được kết quả chính xác hoặc gần chính xác, phải chọn từ khóa 
phù hợp và có liên quan với nội dung cần tìm. Ví dụ muốn tìm thông tin về Picasso, thì nhập 
"Picasso" (không có ngoặc kép) chứ chẳng ai lại đi nhập "painter". 

Muốn tìm tên chính xác của Thủ tướng Thái Lan thì đương nhiên là nhập “Thailand Prime 
Minister”. Nhưng nếu muốn tìm tên ông Thủ tướng Đức mà nhập từ khóa tương tự thì cả ngày 
cũng không ra vì “ở bền” người ta lại gọi là “Chancellor”. 

Cần nhập từ ngắn gọn và không cần các liên từ "and". Ví dụ tìm các thông tin liên quan đến 
"computer" và "forum" thì chỉ cần nhập "computer forum" thay vì "computer and forum". 

Cũng cần lưu ý là Google tìm kiếm không phân biệt chữ hoa và thường và có thể nhập chữ 
Unicode thoải con gà mái. 

Ngoài ra, có thể tìm thông tin theo các danh mục Google phân định sẵn tại 
http://directory.google.com 


4.2.Tìm kiếm nâng cao 


Google sẽ loại bỏ các từ thông dụng trong các từ khóa, ví dụ như "where”, "how", "a", "the"... để 
tăng tóc độ tìm kiếm. Do đó nêu muốn kết quả có các từ này, hãy thêm khoảng trắng và dấu 
cộng " +" trước từ khóa đó, ví dụ: 'CompUler +how". Nếu muốn tìm chính xác 1 chuỗi nào đó, hãy 
thêm TH kép, Ví dụ: "where are you”. 

Tương tự, khi muốn tìm kiếm 1 trang web theo từ khóa yêu cầu nhưng lại không muốn xuất hiện 
từ khóa nào đó, có thể dùng dấu trừ " -". Ví dụ muốn tìm các diễn đàn máy tính nhưng không có 
nói về hacking, hãy dùng từ khóa "computer forum -hack". 

Google cho phép dùng từ khóa "OR” (chữ hoa) giữa các từ khóa cần tìm để tìm các thông tin 
xuất hiện ít nhất 1 từ khóa. Ví dụ tìm nội dung "computer OR forum" thì kết quả sẽ cho ra các 
trang có ít nhất 1 từ khoá "computer" hoặc "forum" hoặc có cả hai. 


Có thể tham khảo thêm các cách tìm sau đây: 


e _ Tìm giới hạn theo tên miền (domain name): Nếu muốn tìm thông tin trong 1 website cụ 
thể nào đó, hãy dùng từ khóa "site:URL". Ví dụ tìm thông tin về chương trình CuteFTP 
trong www.download.com, hãy nhập "cuteftp:www.download.com”" 

s . Tìm kiếm các trang thông tin có liên kết đến trang ta cần, dùng từ khóa "link:URL". Ví dụ 
tìm các trang liên kết đến www.microsoft.com, hãy nhập: "link:www.microsoft.com” 

e - Tìm thông tin trong các tệp dữ liệu theo kiểu tệp cụ thể, dùng từ khóa 
"filetype:phần_ mở rộng. Ví dụ muốn tìm các thông tin computer trong các file có kiểu 
PDF thì nhập: "computer filetype:pdf” 

e Từ khóa "related:URL” cho phép tìm các trang web có thông tin tương tự 1 trang web 
nào đó. Ví dụ tìm trang tương tự trang www.google.com, nhập từ khóa 
"related:www.google.com” 

e . Từ khóa "info:URL" sẽ tìm các thông tin về 1 trang web nào đó. Ví dụ nhập 
"info:www.google.com" sẽ xuất hiện các thông tin về trang www.google.com 

e _ Từ khóa "allintitle:từ khóa" sẽ tìm các trang web có tiêu đề được chỉ ra sau dấu 2 chấm. 
Ví dụ muốn tìm các trang web có tiêu đề computer, hãy dùng "allintitle:computer" 

e Từ khóa "intitle:từ khóa 1 từ khóa 2..." sẽ tìm các trang web có tiêu đề bắt buộc có 
chứa từ_khóa_ 1 và nội dung hoặc tiêu đề có chứa từ _khóa_ 2. Ví dụ "intitle:google 
Search" sẽ tìm các trang web có tiêu đề chứa từ "google" và nội dung có từ "search" 
(Lưu ý: Tìm tiếng Anh kiểu này mới chính xác, tiếng Việt một từ có đến mấy chữ lận) 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 7 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





se - Từ khóa "allinurl:các từ khóa" sẽ tìm các trang web có địa chỉ URL bắt buộc chứa các 
từ khóa chỉ định. Ví dụ bạn tìm "allinurl:TTXWVN” sẽ cho ra các trang web có địa chỉ chứa 
từ "TTXVN" 

se Từ khóa "inurltừ khóa 1 từ khóa_ 2..." sẽ tìm các trang web có địa chỉ URL bắt buộc 
chứa từ khóa_ 1 và nội dung trang web chứa từ_ khóa_ 2. Ví dụ tìm "inurl:CNN news”" sẽ 
cho ra các trang web có địa chỉ chứa từ "CNN" và chỉ đến phần "news"./. 


4.3. Hiệu quả của dấu * khi tìm kiếm với Google 

- Nếu không nhớ ra cả cụm từ hoặc câu hoàn chỉnh mà chỉ mang máng một vài chữ, bạn hãy 
chèn dấu * vào vị trí mơ hồ đó. Ví dụ: Khi gõ "Tốt gỗ * sơn" vào ô tìm kiếm, chọn Pages from 
Vietnam > Search, bạn sẽ được "Tết gỗ hơn tốt nước sơn." 

Nếu cảm thấy khoảng cách giữa các từ dài, hãy cho thêm vài dấu *, ví dụ: "Hỡi cô tát nước 
đồ đi" 

Người dùng có thể tận dụng dấu * để tìm ra thông tin theo một form nào đó. Ví dụ khi ghi thông 
tin quảng bá, các công ty thường viết Địa chỉ: ...; Tel:...; E-mail:... Bạn sẽ đặt dấu này thay vào vị 
trí của dấu ... để thu thập dữ liệu. 

Dấu này rất hữu dụng khi bạn muốn tra cứu và so sánh giữa các khái niệm dễ nhằm lẫn hoặc 
gần giống nhau. Ví dụ: Nếu gõ George " Bush vào ô tìm kiếm, người dùng sẽ có được thông tin 
về cha con tổng thống Bush; kết quả sẽ cho thấy George W. Bush là đương kim tổng thống Mỹ 
và George H.W. Bush là cựu tổng thống Mỹ. 


k** 


5. Tìm từ chưa có trong từ điễn 
5.1.Tìm bằng Google 


Xin nêu một “chiêu thức” tìm các từ hay cụm từ chưa có trong từ điển. Trước đây, không tìm thấy 
chúng trong từ điển xem như thua. Ngày nay, bạn chỉ cần vào trang web quen thuộc của Google 
rồi gõ: define: [từ cần tìm] (nhớ có dấu hai chấm sau define). 


Ví dụ, cụm từ “soccer mom” mới ra đời vào đầu thập niên 1990, nay đã có mặt trong một số từ 
điển lớn, ấn bản mới (a typical American suburban woman with school-age children - giống như 
các bà mẹ loay hoay chuyện học của con ở Việt Nam) nhưng cụm từ “Volvo-driving soccer mom” 
thì phải dùng công cụ define của Google để tìm định nghĩa: “Volvo-Driving Soccer Mom” is a 
song by the alternative rock/punk band Everolear, from their album Slow Motion Daydream 
(2003). The song spoofs girls who experiment with drugs and sex in high school and college but 
later grow up to be conservative “soccer moms” (spoof là nhại). 


Ưu điểm của cách tìm này là nó sục sạo hết mọi glossary của nhiều trang web chuyên ngành cho 
nên nó cung cấp nhanh định nghĩa của các từ một cách chính xác. Tuần trước tờ Fortune có bài 
về dầu khí, trong đó có câu: “Some say BP might have avoided the shutdown if it had used smart 
pigs more often”. Đọc xong, chúng ta cũng đoán được smart pig chắc chắn không phải là con 
heo thông minh mà phải là một loại thiết bị gì đây. Sử dụng “chiêu thức” nói trên, chúng ta sẽ có 
ngay định nghĩa: “Smart pig - An internal inspection tool used in the pipeline industry to detect 
anomalies or irregularities on the inner walls of a pipeline”. Đọc một tài liệu kỹ thuật, thấy cụm từ 
“vacuum breaker”, nếu không dùng công cụ Google này, khó lòng biết được nghĩa của nó là van 
chống chảy ngược. 

Ngoài ra, gõ “define: từ cần tìm” cũng giúp chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian khi gặp những cụm 
từ gồm các từ thông thường nhưng kết hợp lại để có nghĩa mới. Nếu phải tra cứu từ điển, dù từ 
điển trên máy tính cũng mắt công nhiều hơn. Ví dụ, cũng vào tuần trước tờ Time có bài về một 
doanh nhân sớm phát chóng tàn, đã viết: “The decision to abandon a high-profile case against a 
dotcom poster boy marks the end of a sorry era”. Trong câu này có cụm từ poster boy (hay 
poster chỉld), nay mang nghĩa ' 'một mô hình mẫu mực, một tắm gương, một điển hình”. Ở đây 
muôn nói doanh nhân này từng là nhân vật chói sáng của thời kỳ bùng nỗ các công ty dotcom, 
từng bị truy tố nay được miễn truy cứu trách nhiệm. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page § of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Ở một câu khác, trên tờ Economist: “Giving land titles to the poor is no silver bullet”, thì silver 
bullet là một cụm từ đặc biệt (giải pháp đơn giản, hiệu quả cho một vấn đề khó). Thử tra một số 
cuốn từ điển Anh-Anh lớn thì thấy có nghĩa này nhưng các bạn cứ thử dùng cách define của 
Google nói trên sẽ bất ngờ khi thấy nó còn có nhiều nghĩa khác mà từ điển không ghi. Tuy nhiên, 
đôi lúc phải cần thận, Google define nhiều lúc không lường trước cách chơi chữ của một số bài 
báo, ví dụ tờ Newsweek khi viết bài nhân một năm vụ bão Katrina, đã viết: “lts cheaper to go 
Dutch”. Đây là một lối chơi chữ vì thành ngữ go Dutch thường dùng theo nghĩa ai ăn nấy trả tiền 
nhưng trong câu này chỉ có nghĩa bắt chước Hà Lan [để xây đập chống ngập lụt] lại rẻ hơn. 


5.2.Tìm qua từ điển bách khoa “nhân dân” Wikipedia (en.wikipedia.org) 


Một cách nữa là vào cuốn từ điển bách khoa “nhân dân” Wikipedia (en.wikipedia.org), dù còn 
nhiều lời chê bai về tính chính xác nhưng vẫn đang là nguồn tham khảo lớn nhất hiện nay. 
Chẳng hạn khi báo Time tường thuật chuyện cơm không lành, canh không ngọt giữa chủ hãng 
phim Paramount Pictures và diễn viên Tom Cruise đã bắt đầu bằng câu: “Sometimes, dating the 
prom king is more trouble than its worth”. Vào trang này, gõ vào từ prom, chúng ta sẽ biết đây là 
buổi tiệc liên hoan dạ vũ cuối cấp của học sinh trung học, cuối buổi có bầu chọn Prom Queen và 
Prom King (cặp học sinh nam nữ được nhiều người chọn nhất). Như vậy ý tác giả muốn nói, chơi 
với một người hào hoa, phong nhã, người nỗi tiếng, người được ưa chuộng chưa chắc đã đáng 
bõ công (Ở đây xin mở ngoặc nói thêm, dạ vũ loại này ở trường Úc và Anh gọi là ball, Canada và 
New Zealand gọi là formal). 


5.3.Tìm qua trang web Double-Tongued Dictionary (www.doubletongued.org) 


Một cách khác nữa là vào trang web Double-Tongued Dictionary (www. doubletongued. org) là nơi 
chuyên sưu tầm những từ mới, từ lạ. Ví dụ, bạn đọc một tài liệu về xây dựng, thấy có cụm từ 
“mother-in-law unit”, đố kiếm được định nghĩa ở cuốn từ điển nào khác. Đây là loại phòng phụ, 
nhà phụ, cạnh nhà chính. Còn vì sao dân Mỹ xem loại phòng này là dành cho các bà mẹ vợ lại là 
chuyện khác, không dính líu đến vấn đề ngôn ngữ. Một từ mà trang web này mới đưa vào cuối 
tháng 8 là “bloody pocket syndrome” - the tendency of workers not to report injuries received 
while at work. 


6.Phím tắt với OE ( Outlook Express ) 


-Alt + S hoặc Ctrl + Enter: Gửi thư 

-Alt + Enter: Xem thuộc tính của thư 

-Alt + phím cách (space bar) + X: Màn hình cực đại (maximize) 

-Alt + phím cách (space bar) + N: Màn hình cực tiểu (minimize) 

-Ctrl + M: Gửi và nhận thư 

-Ctrl + N: Soạn thư mới 

-Ctrl + >: Chuyễn sang thư kế tiếp (Mở một thư trong thư mục bắt kỳ rồi nhắn tổ hợp phím để đọc 
các thư kế tiếp) 


7.Thủ thuật với Microsoft Word 


7.1.Xem nhanh nội dung văn bản Word 

Trong Microsoft Word, khi cần xem nội dung của file văn bản thì người sử dụng thường mở file 
này ra xem. Tuy nhiên, nhiều khi không cần thiết phải mở toàn văn bản ra như vậy để khỏi mất 
thời gian chờ đợi. 


Nếu muốn “xem nhanh” nội dung các văn bản thì có thể áp dụng thủ thuật sau đây: 

- Từ cửa số chương trình Microsoft Word, vào menu File > Open hoặc bám tổ hợp phím Ctrl+O 
để mở hộp thoại Open. 

- Trong hộp thoại Open, vào nút View (bên trái nút “Tools”), sau đó bắm chọn mục Preview. 

Từ bây giờ, khi di chuyển con trỏ đến tên file văn bản nào thì ngay lập tức nội dung của file đó sẽ 
xuất hiện trên khung bên phải của hộp thoại Open. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 9 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





7.2.Viết văn bản bằng tiếng Anh nhanh và chuẩn 

Bạn có thể tận dụng một số template của Word (các phiên bản mới) để viết sơ yếu lý lịch bằng 
tiếng Anh nhanh và chuẩn. 

- Mở Microsoft Word, vào FileNew. Tại cửa số vừa hiện ra, nhắp chuột vào General Templates..., 
rồi chọn thẻ Other Documerts. 

- Tùy theo cơ quan đơn vị mà bạn chuẩn bị nộp hồ sơ, nhắp đúp chuột vào 1 trong 3 dạng CV: 
Contemporary Resume (CV hiện đại), Elegant Resume (CV thanh nhã), Professional Resume 
(CV chuyên nghiệp). 

-Ghi đè thông tin bản thân vào CV mẫu vừa hiện ra. Cách trình bày và cách dùng từ trong các 
CV mẫu rất đáng để bạn tham khảo. Bạn có thể giữ nguyên hoặc thay đổi các đề mục. 

Ghi chú: 

1.Nếu muốn trình bày CV chi tiết hơn và đúng ý mình hơn, tại Other Documents, bạn chọn 
Resume Wizard. Làm theo các hướng dẫn lần lượt xuất hiện, bạn sẽ có một CV như ý! 


2. Với cách làm tương tự (vào FileNewGeneral Templates), bạn có thể tạo ra những bức thư, 
bản fax, báo cáo... tiếng Anh chuẩn một cách nhanh chóng. 


7.3.Phím tắt để gõ số mũ dưới 

Muốn gõ số mũ dưới (subsript) ví dụ FezO; thì nhập Fe rồi nhắn tổ hợp hai phím tắt là phím Ctrl 
và phím = (dấu bằng), khi đó con trỏ sẽ giảm một nửa, chỉ việc nhấn tiếp số 2 rồi nhắn lại hai 
phím này để con trỏ trở về bình thường. 

Tiếp tục thao tác với O và 3. 

Lệnh này có hiệu lực đối với cả MS Word lẫn FrontPage. 


7.4.Phím tắt để gõ số mũ trên 


Muốn gõ số mũ dưới (upsript) ví dụ mm thì nhập “mm” rồi nhấn tổ hợp ba phím tắt là phím Ctrl 
phím Shift và phím = (dấu bằng), khi đó con trỏ sẽ giảm một nửa và chạy lên phía trên, chỉ việc 
nhấn tiếp số 3 rồi nhắn lại ba phím này để con trỏ trở về bình thường. 

Lệnh này có hiệu lực đối với cả MS Word lẫn FrontPage. 


7.5.Loại bỏ hyperlink trong tài liệu Word 

- Bấm Ctrl+A để chọn toàn bộ tài liệu, sau đó bắm Ctrl+Shift+F9. 

- Nếu chỉ muốn loại bỏ một liên kết nào đó thì đưa con trỏ chuột vào liên kết đó, bám Ctrl+K rồi 
bám vào phím Remove Link trong hộp thoại (Tương đương bắm phím phải chuột và chọn 
Remove Hyperlink). 

Tuy nhiên, cách làm nhanh nhất trong trường hợp này là đưa con trỏ chuột vào cuối siêu liên kết 
đó và bắm phím Backspace. 


7.6.Chèn ký tự đặc biệt 


Nếu các tài liệu của bạn cần loại ký tự in đặc biệt ít phổ biến, hãy chọn Start.Programs (All 
programs trong XP). Accessories.System Tools.Character Map, hoặc chỉ cần ấn phím 
<Windows>-R, gõ charmap, và ấn <Enter>. 

Thiết lập font, nhắn đúp ký tự cần, nhắn nút Copy, và dán ký tự đó vào trong tài liệu yêu cầu. 
Trong Windows 2000 và XP, có thể kéo và thả từ hộp 'Characters to Copy' của bản đồ ký tự đến 
Word, Pad và một vài ứng dụng khác. 


7.7.Chữ cứ tự động nhảy cách 
Có lúc đánh văn bản tiếng Việt trong MSWord mà mỗi ký tự trong một chữ cứ tự động nhảy ra 


một space là do chức năng Smart Cut and Paste. 
Chỉ cần vào Tools, sau đó vào Options rôi Edit và bỏ chức năng này đi. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 10 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





7.8.Chữ “ï” tự động nhảy thành “1” 

Khi sử dụng MS Word mà bị lỗi chữ “i” cứ tự động nhảy thành “1” thì làm thế nào? 
Dễ ợt. Vào Tools, rồi Auto Correct O0iioiis và bỏ Replace Text As You Type đi là được. Nhưng 
làm thì hơi "cực đoan”, sẽ không dùng được chức năng Auto Correct của Word nữa. 
Cách hiệu quả hơn là vào danh mục các từ thay thế để xóa bỏ (Delete) việc thay thế chữ 
chữ "I: 


Ï" với 


7.9.Cách chuyển mã văn bản với Unikey 


Nếu bạn đã từng gặp trường hợp một file văn bản Word có font chữ toàn bộ là .VnTime, bạn lại 
muôn copy một đoạn trong văn bản này sang một văn bản khác có font chữ là VNI-Times hoặc 
font Unicode thì bạn sẽ gặp rắc rôi do sự không đông nhật giữa các mã văn bản. 


Vấn đề này rất hay gặp trong thực tế, người sử dụng thường phải mắt rất nhiều thời gian và gặp 
rất nhiều khó khăn đề chỉnh sửa. Bài viết này nêu rõ từng bước cách thức thực hiện việc chuyển 
mã văn bản vì cũng có nhiều bạn biết tính năng của phần mềm Unikey nhưng chưa thực hiện 
thành công. Để thực hiện việc chuyển đổi này, bạn có thể dùng phần mềm Unikey 3.55 trở lên và 
thực hiện như sau: 


Cách 1: Chuyễn font chữ của cả file văn bản 


Chạy Unikey, bám tổ hợp ba phím Cirl + Shift + F6. Bạn mở file cần chuyển đổi, chọn File> 
Save As..., chọn phần mở rộng là Hiích Text Format đễ lưu lại với định dạng *.rtf. Sau đó, bạn 
vào phần cửa số Unikey, chọn Bảng mã nguồn là TCVN3 (ABC) tương ứng với file văn bản ban 
đầu có mã là .VnTime. Bảng mã đích bạn chọn là VNI Windows để chuyển thành văn bản có mã 
là VNI-Times, chọn Unicode đề chuyển thành văn bản có mã là Times New Roman. Sau đó, bạn 
chọn file nguồn và nơi đặt file đích. Chú ý quan trọng là bạn phải thêm .rtf để file đích phải có 
phần mở rộng *.rtf. Cuối cùng bạn bám Chuyển mã, quá trình thực hiện việc chuyển đổi diễn ra 
rất nhanh, chỉ khoảng vài giây là xong. Sau đó, bạn thực hiện lưu lại file cần chuyển ở dạng 
thông dụng *.doc mặc định của Word. 


Cách 2: Chuyển font chữ của một đoạn văn bản thông qua bộ nhớ đệm Clipboard của 
Windows 


Thực chất của cách này cũng hoàn toàn tương tự như cách 1 nhưng thường áp dụng để chuyển 
mã một đoạn văn bản nhằm tiết kiệm thời gian vì không phải thông qua định dạng file RTF. Bạn 
mở file văn bản lên, chọn một đoạn cần chuyễn rồi ấn Ctrl + C để copy vào Clipboard và chọn 
tương ứng với bảng mã nguồn trên Unikey. Trên Unikey, chọn phần bảng mã đích tương ứng 
với font mong muốn, sau đó đánh dấu kiểm vào mục Chuyên mã clipboard trên Unikey, rôi ân 
Chuyển mã. Sau đó, bạn ấn Ctrl + V vào phần văn bản của bạn, cuối cùng bạn sẽ có được đoạn 
mã văn bản thích hợp như mong muốn. 


Chương trình Unikey có thể dùng để chuyển mã giữa rất nhiều định dạng mã văn bản khác nhau. 


Hiện phiên bản mới nhất là Unikey 4.0, bạn có thể tải ở trang web unikey.org hoặc tìm mua ở các 
cửa hàng phần mềm tin học. 


7.10.Một số quy tắc khi dàn trang 


- Có một số tờ nhật báo hiện nay được trình bày theo kiểu... vô tội vạ, chẳng theo một nguyên 
tắc gì. Ngay cả những độc giả ít quan tâm nhất đến chuyện hình thức cũng phải nghĩ răng dường 
như các bài được "tống" lên mặt báo chứ không hề có bàn tay họa sĩ. 


Tắt nhiên là với báo ngày thì đã có master layout - thiết kế trang cơ bản, họa sĩ thậm chí không 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 11 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





được sửa đổi nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là không cần vai trò của họ. Sắp xếp bài thế 
nào, đặt hình ảnh ra sao, cỡ chữ cho tiêu đề thê nào là đúng, tật cả đêu có logic của nó. Và trên 
hêt, đó là nhằm phục vụ tôt nhật cho độc giả. 


Herman Obermayer, người từng theo dự chương trình Knight International Press đã tổng hợp 
một sô quy tắc căn bản như sau: 


LƯU Ý CHUNG: 

- Trong layout theo chiều đứng (vertical), nên sắp xếp các yếu tố theo thứ tự sau: ảnh, chú thích, 
tiêu đề, nội dung. 

- Tất cả các bài nên theo hình chữ nhật. Các trang báo sẽ bao gồm những hình chữ nhật ghép 
lại mà thành. 

- Không đặt hình vẽ ở cuối cột chữ. 

- Mỗi trang nên có một hình minh họa nỗi bật. 


CHỮ: 

- Độ cao mỗi cột chữ từ 5cm đến 25cm. 

- Cột chữ không rộng quá 20 pica và không hẹp hơn 10 pica. 

- Sử dụng các kiểu nghiêng, đậm hoặc hiệu ứng đặc biệt trong phần nội dung ở mức tối thiểu. 
- Chữ nhỏ hơn 8 point rất khó đọc. 


TIỂU ĐÈ: 

- Bài nào cũng phải có tiêu đề. 

- Tiêu đề nên ngắn gọn. 

- Cỡ chữ của tiêu đề nên nhỏ dần với những bài ở phần dưới của trang. Bài nhỏ hơn thì cỡ chữ 
của tiêu đề cũng nên nhỏ hơn. 

- Không bao giờ xen một hình vẽ minh họa giữa tiêu đề và bắt đầu của một bài viết. 

- Không ngắt dòng các tiêu đề. Nếu buộc phải làm như vậy vài lần trong một trang thì nên thay 
đổi kích cỡ và số dòng của các tiêu đề. 

- Viết tiêu đề: Tránh lối viết cứng nhắc, dùng biệt ngữ, thiếu động từ. 


ẢNH: 

- Chụp ảnh người thật đang hoạt động. 

- Những ảnh có hướng nhìn nên quay về phía phần chữ đi cùng. 

- Khi không chắc chắn thì nên dùng một ảnh to thay vì hai ảnh nhỏ. 

- Khi sử dụng hai ảnh trở lên thì nên lầy một ảnh làm chính - tức là to hơn những ảnh khác. 

- Kích cỡ của các ảnh (và cả các bài viết) trên cũng một trang nên khác nhau. 

- Tránh gây hiểu nhằm bằng cách mỗi ảnh chỉ có một chú thích và phần chú thích phải sát với 
ảnh mà nó mô tả. 

- Khi chạy chú thích bên cạnh của ảnh thì nên có chiều rộng ít nhất là 6 pica. 

- Khi chạy chú thích bên dưới của ảnh thì đặt thẳng với hai cạnh của bức ảnh. Không để phần 
chú thích rộng hơn ảnh. 

- Tránh tình trạng một chữ lẻ loi khi phần chú thích dài quá 1 dòng. 

- Không đặt ảnh ngay trên một hình quảng cáo. 

- Phần nội dung chạy bên dưới một bức ảnh nên có độ sâu ít nhất 2,5cm. 


NHẢY TRANG: 

- Một bài viết nên có độ cao ít nhất 10cm trên trang báo trước khi "nhảy" sang trang khác. 
- Phần tiếp theo ở trang khác ít nhất nên dài ít nhất 15cm (bõ công độc giả lật trang). 

- Mỗi bài viết chỉ "nhảy trang" một lần mà thôi. 

- Nếu có thể, phần tiếp theo của bài viết ở trang khác nên ở cùng vị trí. 


8.Hệ điều hành 
8.1.Tại sao máy tính lại chạy chậm? 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 12 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





- Có một thực tế mà hầu như người sử dụng máy tính nào cũng gặp phải: sau một thời gian đưa 
vào sử dụng, máy tính sẽ trở nên ì ạch hơn lúc đâu rât nhiêu. Nhiêu lý do đê dân đên tình trạng 
trên và đây là một sô những nguyên nhân thường gặp. 


8.1.1.Máy tính cài chương trình diệt virus quá “nặng” 


Dễ nhận thấy, chương trình diệt virus càng hiệu quả thì lại càng can thiệp sâu vào hệ thống máy 
tính. Điều đó dẫn đến việc tốc độ xử lý của máy bị giảm đi đáng kể sau khi được bảo vệ bởi 
những chương trình như Norton Anti Virus hay Mcafee... 

Biện pháp xử lý lúc này tất nhiên không phải là gỡ bỏ chúng vì như vậy chẳng khác nào mở cửa 
cho các loại sâu hay virus thâm nhập vào máy tính. Hướng giải quyết đơn giản là nếu như cấu 
hình của máy tính bạn không thuộc vào dạng hàng “khủng” như Pentium IV hay Duo Core... thì 
nên chuyển sang chương trình bảo vệ nhẹ hơn, phù hợp với cấu hình máy tính cá nhân. Bit 
Defender hay Kasper Sky là lời khuyên đưa ra ở đây. 


8.1.2.Quá nhiều chương trình được kích hoạt khi khởi động máy 


Nhà sản xuất phần mềm nào cũng đều muốn chương trình mình được sử dụng nhiều nhất. Điều 
đó dẫn đến việc hầu hết các chương trình sau khi được cài đặt đều tự cho mình quyền được 
xuất hiện ngay sau khi Windows khởi động. Chính việc đó làm cho tài nguyên máy bị chiếm dụng 
vô cùng lãng phí, trong khi chủ nhân của máy chưa chắc đã có nhu cầu dùng đến những chương 
trình này. Vì thế, khi install (cài đặt) một software (phần mềm), bạn nên để ý đến những câu hỏi 
như: “Bạn có muốn chương trình này được chạy khi Windows khởi động không?”. 

Càng ít chương trình được chạy khi khởi động, máy tính của bạn sẽ càng chạy nhanh. Nếu phần 
mềm đã cài không cho phép chỉnh sửa việc này, chạy Run, gõ msconfig, chọn Start up và tích bỏ 
chương trình không cần xuất hiện khi khởi động máy. 


8.1.3.Gỡ bỏ các phần mềm không theo đúng quy trình 


Nếu bạn cài đặt một chương trình bằng việc Install, tắt nhiên khi không còn cần dùng đến phần 
mềm đó, bạn phải sử dụng chức năng Uninstall để gỡ bỏ. Thế nhưng rất nhiều nhà sản xuất lại 
chỉ để ý đến việc làm sao cho chương trình của mình chạy được trên máy tính, mà “quên mắt” 
chức năng ngược lại khiến nhiều người lúng túng khi muôn xóa. Ngay cả khi bạn xóa. hết toàn bộ 
các file chương trình đó trong Program Files, vẫn còn rất nhiều thông số hệ thống ˆ mắc” lại trong 
registry của máy, làm cho máy tính chạy chậm đi. Hướng giải quyết ở đây là: vào Control 
Panel/Add or Remove Program đề gỡ bỏ chương trình cần uninstall. 


8.1.4.Máy sinh ra quá nhiều “rác” cùng quá trình sử dụng 


Cùng với thời gian, máy tính của bạn sẽ trở nên ì ạch do phải chứa khá nhiều những file như 
temporary files, cookies hay saved passwords... Tất nhiên những file này đều được Microsoft tính 
đến là có tác dụng, tuy nhiên khi mà dung lượng của chúng trở nên quá lớn thì cũng nên dọn dẹp 
một chút. Bạn vào Tools trong Internet Explorer, chọn Internet Options/Browsing history, ấn 
Delete. 


8.1.5. cứng bị phân mảnh 


Khi liên tục copy, xóa các file trên ổ cứng, ỗ cứng sẽ có hiện tượng bị phân mảnh, làm giảm tốc 
độ đọc các chương trình của máy tính. Thông thường sau khoảng vài tháng đưa vào sử dụng, 
bạn nên sử dụng chức năng chống phân mảnh mà Microsoft cung cấp để tăng tốc độ đọc ð. 
Click chuột phải vào ổ cần thao tác, chọn Properties > Iools > Defragmentation. Mặc dù việc xử 
lý này sẽ tương đối mắt thời gian tùy thuộc vào dung lượng ỗ cứng và sỐ các chương trình trên 
ỗ. Sau khi quá trình Defragmentation được hoàn tất, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi về tốc độ 
CPU. 


8.1.6.Bộ nhớ đệm không hợp lý 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 13 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Khi RAM máy tính bị tận dụng hết công suất, máy tính sẽ viện đến một công cụ hỗ trợ rất đắc lực 
là bộ nhớ ảo (Virtual Memory). Tuy nhiên nếu cài đặt không hợp lý, bạn sẽ thường xuyên gặp 
phải thông báo: “Virtual Memory Too Low”. Sửa bộ nhớ ảo bằng cách click chuột phải vào My 
Computer/Properties chọn Advanced > Performance > Settings, chọn tiếp Advanced/Virtual 
Memory/Change. 

Tại đây bạn chọn Initial Size và Maximum size cho hợp lý với lượng RAM máy tính và dung 
lượng ô Cứng. Thông thường nếu RAM là 512 MB và dung lượng ỗ cứng còn trống là khoảng vài 
GB thì nên đề Initial Size = Maximum size = 1000. 


8.2.Làm gì khi máy tính chậm chạp? 


8.2.1. Virus và Spyware: 


- Ngoài một số tác hại tiêu cực, khi hoạt động virus thường chiếm một lượng tài nguyên nhất định 
trong máy tính và làm máy chậm chạp. Hãy “sơ cứu' ° bằng cách chấm dứt các process khả nghi 
bằng Task Manager, dừng thực thi một số dịch vụ (service) bằng Management Console, gỡ bỏ 
các chương trình tự động khởi động System Configurafion Utility... và cập nhật ngay các chương 
trình chống Virus, chống spy để rà soát virus trên máy. 

Một số loại virus phải cần một số công cụ đặc biệt để phát hiện, nếu bạn nghi máy mình bị 
nhiễm, hãy dò tìm trên website của các hãng bảo mật như Symantec, McAfee, BitDefender... 


8.2. 2. Quá “nhiệt” vi xử lý: 


- Đôi khi vì một lý do nào đó, quạt CPU của bạn không chạy, gây ra quá nhiệt ở CPU. Vậy thì bạn 
nên mở thùng máy và kiểm tra lại hệ thống tản nhiệt. Chương trình theo dõi nhiệt độ cũng có thể 
giúp bạn phần nào, tuy nhiên đó là những công cụ phiền phức. 


8.2.3.RAM không tốt: 


- Nếu bạn thấy quạt vẫn chạy đều, CPU vẫn mát thì hãy kiểm tra RAM. RAM bị lỗi nhẹ, máy tính 
sẽ không biết rằng đó là lỗi, nhưng quá trình hoạt động về lâu dài vẫn xảy ra trì trệ. Bởi thế, thử 
dùng các công cụ kiểm tra RAM, có sẵn trong CD Hiren để kiểm tra. Bạn cũng có thể kiểm tra thủ 
công bằng cách thay thế bằng một thanh RAM khác (được chắc chắn là tốt xem có cải thiện tình 
hình hơn không). 


8.2.4.Đĩa cứng bị lỗi: 

- Đôi khi vì một sự cố nhỏ về điện, đĩa cứng máy tính của bạn sẽ bị một vài lỗi nhỏ trên bề mặt 
hoặc trong hệ thống mạch điện. Thế là thay vì chỉ mắt vài phần ngàn giây để đọc dữ liệu, nó phải 
tốn hàng giây, thậm chí hàng phút đồng hồ để đọc một lượng dữ liệu tương tự. 

Trước hết, để phòng tránh tình trạng trên, bạn hãy dùng máy tính có ôn áp, hay nhất là UPS. 
Nếu bạn nghi ngờ đĩa cứng bị lỗi, hãy sao lưu dữ liệu dự phòng ngay lập tức và đem bảo hành. 
Nếu không còn bảo hành, hãy mua đĩa cứng mới, không nên tiết kiệm vài chục USD để khi hư 
đĩa cứng thì mắt toàn bộ dữ liệu. 


8.2.5.BIOS không tương thích: 


- Đây là lỗi ít gặp, thế nhưng cũng cần phải xem xét. Một khi phần mềm BIOS không tương thích 
có thể dẫn tới máy tính hoạt động ì ạch hơn mong đợi. Giải pháp là cập nhật BIOS mới nhất cho 
bo mạch chủ, hay hơn, bạn hãy lùng trên mạng hoặc tham vấn các chuyên gia về cách tinh chỉnh 
các giá trị của BIOS. 


8.2.6.Dư thừa các dịch vụ: 


- Rà soát lại các dịch vụ đang hoạt động để xem có dịch vụ nào dư thừa không. Việc này đòi hỏi 
bạn có một sô kinh nghiệm và kiên thức nhât định. 


8.2.7.Đĩa cứng bị phân mảnh: 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 14 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





- Dùng Windows Defragment hoặc các công cụ dồn đĩa để xử lý tình huống này. 


8.2.8. Quá nhiêu trình ứng dụng: 


- Một số người có thói quen thử sử dụng rất nhiều chương trình. Thế nhưng, họ lại không biết 
cách xử lý để loại bỏ hoàn toàn các chương trình đã Uninstall. Hãy dùng các công cụ quét 
Registry để làm máy tính sạch sẽ và khỏe mạnh hơn. Và tốt nhất là không nên cài quá nhiều 
chương trình ứng dụng trên một máy tính. 


8.3.Hồi sức cho Windows 


- Máy tính của bạn trở nên chậm chạp, Windows chạy ì ạch. Đó chính là những dấu hiệu của sự 
lão hóa. Đã đến lúc bạn cần ra tay khôi phục lại sự nhanh nhẹn vốn có của Windows. 

Trong trường hợp Windows gặp trục trặc nhưng chưa đến mức “ngã quy” thì bạn không cần thiết 
phải cài đặt lại Windows mà chỉ phải thực hiện tinh chỉnh vài thứ. Trên thực tế, những lỗi phát 
sinh trong quá trình khởi động Windows đều có thể được khắc phục dễ dàng. 


8.3.1.Tiỉnh giảm các ứng dụng tự khởi động 

- Rất nhiều chương trình được nạp tự động khi Windows khởi động và hoạt động “ẩn” trong suốt 
quá trình hệ điều hành làm việc. Tất cả chương trình này đều chiếm bộ nhớ và những tài nguyên 
khác của máy, thậm chí có thể gây xung đột với một số chương trình khác. 


Để liệt kê danh sách các chương trình khởi động cùng với Windows, bạn vào Start.Run, gõ vào 
msconfig và nhắn OK để mở cửa số System Configuration Utility. Do trong Windows 2000 không 
có tính năng này nên bạn cần dùng đến tiện ích bỗ sung Startup Control Panel miễn phí của 
hãng Mike Lin (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 46260). Trong giao diện System 
Configuration Utility, chọn nhãn Startup bỏ chọn chương trình mà bạn không muốn nạp trong quá 
trình khởi động. 


HĐH Windows 2000 không cần nạp một chương trình nào trong quá trình khởi động, còn 
Windows XP chỉ cần duy nhất một. Nếu không sử dụng Microsoft Messenger, hãy bỏ “msmsgs”. 
Tuy nhiên việc làm này có thể phát sinh vài trục trặc với Outlook, Internet Explorer hoặc các phần 
mềm khác của Microsoft. 


Ngược lại, Windows 98 (hay Win Me) lại yêu cầu nạp một số chương trình trong quá trình khởi 
động hệ thống. Vì vậy, đừng bỏ những chương trình như LoadPowerProfile, SystemTray, 
ScanRegistry, PCHealth và TaskMonitor kể cả khi các tên này xuất hiện hai lần vì có thể chương 
trình được dùng cho một quá trình khác trong lúc khởi động Windows. Nếu bạn cần đến tính 
năng Scheduled Tasks của Windows thì đừng bỏ Scheduler Agent. Bạn có thể chọn 
Start.Program.Accessories.System Tools.Scheduler Task để xem những chương trình nào đang 
sử dụng tính năng này. Với Win Me, bạn nên nhớ giữ lại StateMgr. 


Hãy giữ lại tất cả chương trình liên quan đến ứng dụng tường lửa (firewall) và chống virus để 
đảm bảo chúng luôn hoạt động bảo vệ hệ thống. Mặt khác, một số ứng dụng tự động đặt biểu 
tượng trên khay hệ thống để dễ dàng khởi động thay vì phải kích hoạt từ Start, việc này gây lãng 
phí tài nguyên hệ thống, do đó hãy loại bỏ chúng. 


Đôi khi bạn phải cân nhắc: nếu một tiện ích giúp cải thiện Windows, nó đáng được nạp. Nhưng 
nêu hệ thông hoạt động không ôn định, hãy thử vô hiệu tiện ích đó — ít nhật là tạm thời — đê tìm 
hiêu xem có phải là nguyên nhân hay không. 


Một số chương trình có khả năng xuất hiện lại trong danh sách tự khởi động dù bạn đã bỏ nó. 
Nguyên nhân là do những chương trình này có khả năng tự chỉnh sửa lại các thiết lập về mặc 
định (những phiên bản cũ của chương trình nghe nhạc Real Networks là một ví dụ điển hình). Để 
khắc phục tình trạng này, bạn hãy khởi động ứng dụng đó, kiểm tra các menu và bỏ tùy chọn 
“Load at startup”. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 15 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Trường hợp không tìm thấy tùy chọn này, hãy thử kiểm tra thêm thông tin tại trang web của nhà 
sản xuất hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Nếu vẫn tiếp tục không có giải pháp để tắt tính 
năng này cũng như không có nhiều lý do để bạn sử dụng chương trình đó nữa, hãy gỡ bỏ chúng 
khỏi hệ thống. 


8.3.2.Loại bỏ những ứng dụng không cần thiết 

- Những ứng dụng không dùng đến có thể làm xáo trộn và giảm hiệu suất của Windows. Hãy gỡ 
cài đặt (uninstall) các chương trình đó ra khỏi hệ thống càng sớm càng tốt, dù việc này không 
phải đơn giản. 


Đa số các chương trình đều có sẵn thủ tục gỡ cài đặt nhưng không thể gỡ bỏ hoàn toàn mọi thứ 
đã cài vào hệ thông. Các nhà phát triên phân mêm đều muôn phân mêm của họ được sử dụng, 
vì vậy những thủ tục gỡ bỏ cài đặt thường được tạo một cách miên cưỡng. 


Dù vậy sử dụng thủ tục gỡ cài đặt có sẵn của chương trình vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu 
không tìm thấy thủ tục đó, hãy chọn Siart.Control Panel.Add or Remove Programs (trong 
Windows XP) hoặc Start.Settings.Control Panel.Add/Remove Programs (các phiên bản Windows 
khác). Tìm chương trình muốn gỡ bỏ trong danh sách Currently installed programs hoặc 
Install/Uninstall (trong Windows 98). Nhắn Add/Remove hoặc Change/Remove (hình 2) và thực 
hiện theo hướng dẫn. 


Tuy nhiên, bạn vẫn chưa hoàn toàn gỡ bỏ chương trình khỏi hệ thống. Hãy mở cửa số System 
Configuration Utility để xem liệu tập tin tự khởi động của ứng dụng đó đã thật sự được xóa 
chưa? Nếu tập tin đó vẫn còn, bạn vô hiệu hóa chúng. Kế đến, mở cửa số Windows Explorer, tìm 
và xóa thư mục chứa ứng dụng đó trong “C:Program Files” (nếu ứng dụng được cài đặt vào thư 
mục này). Và nếu biểu tượng của ứng dụng trên vẫn còn trong trình đơn Start, nhắn phải chuột 
lên biểu tượng đó và chọn Delete. 


Để chỉ định lại chương trình dùng để mở các tập tin liên quan thay thế cho chương trình vừa bị 
gỡ bỏ, mở Windows Explorer, chọn Tools.Folder Options (trong Windows 98 là View.Folder 
Options), sau đó nhắn vào nhãn File Types. Trong mục Registered file types, kiểm tra phần mở 
rộng tập tin của chương trình đã gỡ bỏ. Nếu tìm thấy, nhắn Change và chọn chương trình thay 
thế để mở dạng tập tin đó. Ví dụ: nêu đã gỡ bỏ một phần mềm biên tập ảnh, bạn có thể chỉ định 
lại tiện ích Paint của Windows để mở những tập tin có phần mở rộng .bmp hoặc chọn Delete để 
yêu cầu Windows nhắc nhở người dùng chọn chương trình mở các tập tin định dạng này vào 
những lần sau. 


Ngoài ra, bạn cũng cần xóa sạch những thông tin của chương trình này được lưu trong Windows 
Registry (xem mục “Dọn dẹp Registry”). 


8.3.3. Phòng chống Spyware 
- Bạn nên thường xuyên kiểm tra các phần mềm gián điệp (spyware) nhiễm vào hệ thống, nhất là 
khi Windows hoạt động một cách khác thường. 


Thực tế, không có một phần mềm nào thật sự hiệu quả vì thế bạn nên kết hợp sử dụng nhiều 
chương trình với nhau. Trong số những phần mềm miễn phí thì Ad-Aware (www.pcworld.com.vn, 
Download, ID: 42748) và Spybot Search & Destroy (www. pcworld. com.vn, Download, ID: 42746) 
được đánh giá có khả năng phát hiện và quét phần mềm gián điệp tốt nhất. Bạn nên tải vê các 
bản cập nhật mới nhất trước khi tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống. 


Bạn cũng có thể tham khảo website SpywareGuide (www.sSpywareguide.com), nơi cung cấp 
nhiêu thông tin hữu ích với cơ sở dữ liệu hơn 800 phân mêm gián điệp hoặc đọc thêm các 
hướng dân đề phát hiện và phòng chông phân mêm gián điệp tại find.pcworld.com/46320. 


8.3.4.Cập nhật trình điều khiển ộ 
- Một biện pháp hữu dụng đê Windows luôn hoạt động suôn sẻ là thường xuyên kiêm tra và cập 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 16 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





nhật các trình điều khiển thiết bị. Những phần mềm này sẽ giúp Windows làm việc tốt hơn với 
các thiệt bị phân cứng trên hệ thông. 


Nếu máy tính của bạn vẫn đang làm việc tốt thì không có lý do gì để cập nhật các trình điều 
khiển. Tuy nhiên nếu máy gặp trục trặc, việc này có thể giúp bạn khắc phục vấn đề. Trước hết, 
hãy mở cửa số Device Manager bằng cách nhắn phải chuột lên biểu tượng My Computer và 
chọn Properties. Tiếp đến trong Windows XP, bạn chọn nhãn Hardware và nhắn nút Device 
Manager (với Windows 98, chọn Device Manager). 


Tìm các liệt kê được đánh dấu hỏi màu vàng hoặc dấu chấm than màu đỏ. Dấu hỏi thông báo 
cho bạn biết Windows đang sử dụng trình điều khiển cơ bản cho thiết bị đó thay vì sử dụng trình 
điều khiển chuyên biệt. Dấu chấm than thông báo thiết bị đó không còn hoạt động trong 
Windows. Thông thường, trình điều khiển của card đồ họa, card âm thanh và máy in cần được 
cập nhật thường xuyên trong khi trình điều khiển của những thiết bị hiển thị dưới các mục 
Computer, Disk drives, Floppy disk drives và Keyboards hiếm khi cần phải cập nhật. 


Để cập nhật trình điều khiển, hãy nhắn đúp vào thiết bị tương ứng. Chọn Driver.Update Driver 
trong hộp thoại Properties. Tính năng Hardware Update Wizard sẽ tự động tìm kiếm và cập nhật 
nếu tìm thấy trình điều khiển thích hợp trên đĩa cứng hay website Windows Update của 
Microsoft. Nếu không tìm thấy trình điều khiển cần thiết, hãy thử tìm một phiên bản mới tại 
website của nhà sản xuất hoặc dùng các website tìm kiếm với từ khóa là tên đầy đủ của sản 
phẩm và thêm từ khóa “driver”. Khi tìm thấy bản cập nhật, bạn phải chắc chắn rằng nó tương 
thích với phiên bản Windows đang sử dụng. Tải trình điều khiển đó về máy và kích hoạt nó. 


Cũng có thể việc cập nhật một trình điều khiển mới làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên với 
Windows XP, bằng cách chọn Roll Back Driver từ nhãn Driver của hộp thoại Properties sẽ giúp 
bạn khôi phục lại trình điều khiển cũ. Trong trường hợp đang sử dụng Windows 98, Me và 2000, 
do không có tùy chọn trên nên bạn phải thay thế bằng trình điều khiển cơ bản cho đến khi nhà 
sản xuất cung cấp bản sửa lỗi mới. 


8.3.4.Dọn dẹp Registry 

- Cứ mỗi lần cài đặt phần mềm, thay đổi thiết bị phần cứng hoặc tải xuống thứ gì đó từ Internet, 
bạn đều tác động đến cơ sở dữ liệu hệ thống điều khiển mọi hoạt động của Windows. Đó chính 
là Registry. Việc dọn dẹp Reglstry sẽ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống. Trước khi 
bắt đầu, bạn cần đảm bảo có thể phục hồi Registry trở lại trạng thái cũ nhằm đề phòng trường 
hợp xảy ra sai sót. Windows 98, Me, XP (ngoại trừ Windows 2000) đều có tính năng tự động sao 
lưu Hegistry tuy nhiên lại không có tính năng mở rộng như tự sao lưu trước khi người dùng thực 
hiện việc cài đặt hoặc thay đổi cấu hình máy. Với dữ liệu cá nhân, bạn có thể sao lưu vào một 
phân vùng đĩa cứng khác để đề phòng sự cố nhưng điều này không thể thực hiện với Registry. 
Nếu ỗ cứng của bạn bị hỏng, việc phục hồi Registry cũng trở nên vô dụng với một phiên bản 
Windows hoàn toàn mới. 


Trong Windows XP và Me, bạn có thể sử dụng tiện ích System Restore để sao lưu Registry bằng 
cách chọn Start.All Programs.Accessories.System Tools.System Restore.Create a restore point 
và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình. Để sao lưu Registry trong Windows 98, bạn hãy 
nhấn Start.Run, gõ vào scanreg và nhắn OK. Nếu không có thông báo lỗi nào xuất hiện thì nhắn 
Yes và OK để tiếp tục. 


Windows 2000 không được tích hợp tính năng sao lưu Registry, vì thế bạn phải sử dụng phần 
mêm của một hãng thứ ba như Emergency Recovery Utility NT, một tiện ích miễn phí của hãng 
Lars Hederer (www.pcworld.com.vn, Download, ID: 42636). 


Thay vì sử dụng tiện ích chỉnh sửa Registry có sẵn của Windows, sẽ dễ dàng và an toàn hơn khi 
tỉnh chỉnh Registry với tiện ích Reg Organizer giá 30USD của hãng ChemTable Software 
(www.chemtable.com). Các khóa Registry được hiễn thị trực quan, rõ ràng với những thông tin 
như loại tập tin, chương trình liên quan... Thậm chí bạn có thể tạo một danh sách những khóa 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 17 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Registry thường dùng và truy cập nhanh chóng chỉ bằng một thao tác nhắn chuột. 


Công cụ Registry Cleanup của Reg Organizer sẽ tìm kiếm trong Registry và hiển thị tất cả thiết 
lập lõi. Qua đó, bạn có thê tùy thích sửa lôi hoặc xóa hãn. Nêu vừa gỡ bỏ một phân mêm, bạn 
cân sử dụng tính năng Search and Replace đê xóa sạch tât cả những liệt kê có chứa tên phân 
mêm. 


Nếu đủ tự tin và kinh nghiệm, bạn có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa Registry có sẵn trong 
Windows là Registry Editor. 


8.4.Những thủ thuật “tăng tốc” Windows XP 


- Sau một thời gian sử dụng, bạn nhận thấy máy tính của bạn, với hệ điều hành trở nên ỳ ạch và 
đôi lúc khiến bạn phát điên vì sự rề rà. Có nhất thiết phải cài lại cả máy, công việc hứa hẹn sẽ 
ngốn của bạn cả ngày? Dưới đây là một vài thao tác đơn giản để cải thiện tình trạng máy bạn. 


8.4.1.Tiết kiệm tài nguyên 

- Nếu xài Windows XP trong một thời gian dài, bạn sẽ nhận thấy được sự hiện diện của file 
hiberfil.sys, chiếm gần hết bộ nhớ của máy và có dung lượng rất lớn (trên dưới 300MB). Đó là 
tập tin của chức năng “ngủ đông” Hibernate của Windows XP. 


Khi sử dụng chức năng này (StarUTurn Off €omputer/Hibernate), tất cả thông tin về hệ điều 
hành, về các chương trình đang sử dụng, về cách sắp đặt hệ thống sẽ được lưu lại trong tập tin 
hiberfil.sys trước khi tắt máy. Khi bạn mở máy ra, các thông tin đang ngủ đông trên sẽ được 
được trả về trạng thái cũ. Nói tóm lại là với chức năng này, bạn có thể tắt và mở máy rất nhanh 
đồng thời giữ lại đượïc tất cả những gì mình đang làm việc. Nhưng chức năng này tiêu tốn rất 
nhiều tài nguyên của máy (bộ nhớ và dung lượng). 


Nếu bạn không bao giờ sử dụng chức năng Hibernate, tức là sự tồn tại của tập tin hiberfil.sys 
trên máy là thừa, bạn nên xóa nó đi bằng cách: chọn Start/Run, sau đó gõ powercfg.cpl. Một cửa 
số sẽ hiện lên, bạn chọn phiếu Hibernate. Ở khung Hlibernate, bạn đánh dấu bỏ chọn phần 
Enable Hibernation. Sự thay đổi đựoc thực hiện rất nhanh và tập tin hiberfil.sys sẽ tự động bị xoá 
bỏ. 


8.4.2.Khởi động nhanh Windows 

- Bạn chọn Sitart/Run, sau đó gõ vào khung Open dòng Regedit, click OK. Sau đó, bạn lần lượt 
mở khoá sau: HKEY_LOCAL_ MACHINESOFTWAREMIcrosoftDfrgBootOptimizeFunction. Bạn 
nhìn qua cửa số bên phải, double click vào biểu tượng Enable. Trong khung Value Data, bạn 
thay đổi giá trị Y thành giá trị N. Click OK và khởi động lại máy. Windows XP sẽ khởi động nhanh 
hơn từ 5-8 giây tùy theo cấu hình máy của bạn. 


8.4.3.Một số phương pháp tăng tốc máy tính 

- Khởi động chậm, mở chương trình chậm, làm việc chậm, lên mạng chậm... Bạn điên cả người 
vì sự ì ạch này làm bạn tốn nhiều thời gian và cả tiền nữa. Bạn muốn cải thiện tình hình? Hãy 
tham khảo vài phương pháp “phổ thông” sau: 


a)Diệt Virus 


- Cần tắc vô ưu, bạn đừng nên xem nhẹ việc kiểm soát sự xâm nhập của các “vị khách không 
mời” nhé vì chắc rằng bạn biết rõ õ “công dụng” của chúng. Bạn đã có một chương trình chống 
virus? Quá hay, nhưng đó chỉ giải quyết được nửa vấn đề thôi. Điều quan trọng là các “vaccin” 
của bạn phải được cập nhật thường xuyên vì các con bọ đáng ghét này luôn được làm mới hằng 
ngày. Bạn có thể sử dụng các phần mêm quét virus quen thuộc ở Việt Nam như BKAV hay D32. 
Dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có thể “thủ” sẵn trong máy ở Norton Antivirus, tuy hơi “choán chỗ” 
nhưng rất vững chắc. Ngoài ra, website của Symantec Sẽ cung cấp cho bạn một máy quét và 


diệt virus trực tuyến rất đơn giản mà hiệu quả: chỉ cần kết nối vào đó và bắm nút Scan. Hai trợ 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 18 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





thủ rất xịn khác mà bạn có thể tìm thấy miễn phí trên mạng là A2 free edition và McAfee AVERT 
Stinger . Cả hai tiện ích này đêu năm trong top 40 các trình quét virus tôt nhật thê giới và chúng 
luôn được cập nhật thường xuyên. 


b)Lột mặt Spywares 


- Những chương trình gián điệp này sẽ tự do đột nhập vào máy tính của bạn một cách hợp pháp 
khi bạn cài đặt một phần mềm miễn phí hay download một file nào đó bằng hệ thống Peer to 
Peer (Kazaa chẳng hạn). Những tên gián điệp này sẽ làm chậm máy bạn vì chúng sẽ liên tục gửi 
những thông tin cá nhân đã ăn cắp của bạn về các công ty gửi thư rác khi máy tính kết nối vào 
Internet. Hãy lột mặt chúng bằng các tiện ích như LavaSoft Ad-Aware, Spybot Search & Destroy 
hay SpywareBlaster... 


c)Dọn nhà 


- Khi bạn cài đặt một chương trình mới vào máy, hệ thống sẽ tự động “cấp nhà” cho chương 
trình đó trên ỗ cứng. Khi bạn gỡ bỏ nó, chương trình đó sẽ để lại một khoảng trống trong ỗổ cứng 
của bạn. Nhiều lần cài và gỡ các phần mềm vào máy sẽ làm các khoảng trống tăng lên. Điều này 
sẽ làm khổ cho đầu đọc của ỗ cứng vì nó phải đọc cả những khoảng trống không cần thiết trong 
quá trình tìm kiếm dữ liệu. Việc sắp xếp lại dữ liệu sẽ giúp cho đầu đọc không phải thực hiện 
những việc thừa vì hệ thống sẽ sắp xếp lại các dữ liệu trên ỗ cứng sao cho các khoảng trống 
không còn nữa. 


Để kích hoạt chức năng này trong Windows, bạn chọn 


Start/Programs/Accessories/System Tools/Disk Defragmenter. Bạn chỉ cần chọn ỗ dĩa cứng và 
click nút Defragment để bắt đầu việc dọn dẹp. Bạn còn có thể sử dụng phần mềm O&O Defrag 
để việc sắp xếp hiệu quả hơn. 


d)Kiểm tra các tập tin hệ thống 


- Trong quá trình sử dụng, các file hệ thống căn bản của hệ điều hành Windows XP có thể bị tốn 
hại do nhiều nguyên nhân. Bạn hãy kiểm tra và hồi phục chúng lại. Đầu tiên, chọn Start/Run. Sau 
đó trong khung Open, bạn gõ SFC/scannow. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn đưa vào CD cài đặt 
Windows XP. Hãy cho nó vào CD-Rom của bạn và ngồi chờ kết quả. 


e)Khởi động nhanh hơn 


- Việc khởi động máy chậm có nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do những chương trình trong 
máy như Yahoo!Messenger, Vietkey, Norton Antivirus hay BKAV được cài vào khung Startup của 
Windows (bạn có thể tìm thấy khung này ở phía dưới bên phải desktop). Hạn chế được số lượng 
ứng dụng cài trên thanh Startup sẽ cải thiện tối đa tốc độ khởi động Windows của máy. 


Đầu tiên, bạn hãy khởi động tiện ích System Configuration Utilities của Windows bằng cách vào 
Start/Run và gõ msconfig vào ô Open. Sau đó, bạn chọn thẻ Startup và bạn sẽ thây một danh 
sách dài những chương trình sẽ được kích hoạt khi Windows khởi động. 


Click bỏ chọn những chương trình không cần thiết. 


†) Thay đỗi thời gian sao lưu dự phòng của System Resiore (rất cần thiết cho những người 
hay "táy máy") 


- Windows XP tự động kiểm soát, quản lý mọi thay đổi trong máy bạn. Như vậy, khi gặp một sự 
cố nào liên quan đến hệ thống (cài đặt chương trình hỏng, làm hư registry, thay đổi driver), với 
System Restore, bạn có thể dễ dàng khôi phục lại những gì đã mắt bằng cách trở về vài ngày 
trước đó, lúc mà sự cố chưa xảy ra. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 19 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Điều bạn cần phải biết là tiện ích này tạo những “cột mốc khôi phục” theo từng thời gian nhất 
định. Thông thường, cứ mỗi 24 tiếng, System Restore thực hiện một cột mốc khôi phục. Nếu bạn 
là người thường xuyên install và uninstall nhiều phần mềm, bạn nên tăng tần số của System 
Restore để các cột mốc khôi phục được chính xác và cập nhật hơn, như vậy, việc “trở về quá 
khứ” của bạn sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, bạn nên giảm tần số nếu không muốn System Restore 
chiếm quá nhiều chỗ trong bộ nhớ của máy. 


Để thực hiện điều này, bạn vào Registry (Start/Run/Regedit). Sau đó, bạn tìm khóa 
HKEY_LOCAL_ MACHINESOFTWARE MicrosoffWindows NT Curren†Version SystemeResiore. 
Sau đó, tìm bên cửa số bên phải giá trị DWORD mang tên RPGIloballnterval và nhấp đúp vào nó. 
Trong cửa số mới, chọn Base/Decimal để sử dụng các số trong hệ thập phân và trong khung 
Value Data, bạn sẽ thay đổi số 86400 (giây - 24 tiếng) theo ý mình. Đừng nên chọn số quá nhỏ. Ít 
nhất, bạn nên chọn tần số là 6 giờ (21600 giây) để System Restore tạo ra 4 cột mốc khôi phục 
mỗi ngày. 


8.5.Giấu Taskbar 

- Đã bao giờ bạn có ý nghĩ muốn giấu thanh Taskbar chưa nhỉ? Với loại màn hình 17 inch trở lên 
thì động tác này có vẻ không cần thiết, nhưng với màn hinh 14 inch hoặc máy xách tay thì nhiều 
khi một chút diện tích cũng đáng giá đấy. 

Hãy click chuột trái vào “Start” rồi chọn “Settings”, sau đó vào “Taskbar and Start Menu”. Chỉ cần 
tick vào “Auto hide the taskbar” và OK là xong. Quá đơn giản! 


8.6.Taskbar chạy đi đâu? 

- Thanh Taskbar bỗng nhiên lại ở dọc màn hình. Làm thế nào để lôi nó trở về bên dưới? Click 
vào một chỗ trống ở giữa thanh Taskbar. Giữ nguyên như vậy và kéo tay theo hình vòng cung 
xuống dưới màn hình. Ngon lành cành đào! 


8.7.Giấu toàn bộ các biểu tượng trên desktop 


8.8.Hướng dẫn sửa lỗi không mở được ô đĩa (autorun) 

- Thời gian qua, chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi của khách hàng về hiện tượng: máy tính 
sau khi bị nhiễm các virus lây qua USB thì không thể mở được các ổ đĩa bằng cách nháy kép 
chuột. 

Nguyên nhân của hiện tượng này như sau: các virus phát tán qua USB thường tạo ra các file 
Autorun.inf trong các ổ đĩa để phục vụ cho mục đích lây lan của chúng. Mỗi khi người dùng nháy 
kép vào ỗ đĩa, tính năng AutoRun của Windows sẽ được kích hoạt, file thực thi được chỉ ra trong 
Autorun.inf sẽ được gọi chạy lên. Bằng cách này, virus có thể xâm nhập vào máy tính của người 
sử dụng. Tuy nhiên nếu có lỗi xảy ra, người dùng sẽ không thể truy nhập vào ổ đĩa này bằng 
cách nháy kép chuột. 

Để xử lý những trường hợp này, cũng như phòng chống các loại virus phát tán qua U8B nói 
chung (trong trường hợp máy tính chưa được cập nhật phiên bản diệt virus mới nhất), bạn có thể 
vô hiệu hóa tính năng AutoRun của Windows bằng cách thực hiện theo các bước sau: 


a)Tải file AutorunFix.exe của Bkav về máy của bạn. 
b)Chạy file AutorunFix.exe mới tải về và chọn "Fix Autorun". 


c)Khởi động lại máy tính. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 20 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





9.Mười điều cần nhớ khi gửi e-mail 

- Nhiều người hiện nay coi một e-mail với một dòng tiêu đề thư không rõ ràng là một điều bát lịch 
sự nhất. Thêm vào đó, do nỗi sợ về những virus máy tính, hiện nay, nhiều người đã gửi thẳng tất 
cả những email có vấn đề tới “thùng rác” (deleted item). 


Thực chất cách xử sự của bạn có thể không chê vào đâu được nhưng mọi người vẫn có thể 
trách bạn do hiệu lâm. Dưới đây là những lời khuyên nhăm giúp bạn tránh được những lôi mà 
nhiêu người hay mắc phải: 


9.1. Đó có phải là câu trả lời cuối cùng? 


Những người bạn chu đáo thường xuyên gửi thư. Tuy nhiên, những người bận rộn sẽ chỉ gửi e- 
mail cho bạn khi nào họ muôn một điều gì đó. Những bức thư này thường chờ đợi ở bạn một 
câu trả lời rõ ràng cho một vấn đề nào đó. Khi bạn viết thư trả lời, hãy đảm bảo rằng bạn đã trả 
lời vấn đề đó với hết khả năng của mình. Đừng buộc người gửi thư phải hỏi lại vấn đề, trao đi đổi 
lại hàng loạt e-mail dài dòng. Tết nhất là không nên trả lời những lá thư đó quá chậm. 


9.2. Tránh viết tắt 


Những người sử dụng máy tính cá nhân thường dùng những ký hiệu viết tắt riêng để tránh phải 
đánh máy nhiều, ví dụ như “IMHO” (in my humble pinion — theo ý kiến của tôi) và “TTYL” (talk to 
you later — tôi sẽ trao đổi cụ thể với bạn sau). Tuy nhiên, nhiều người nhận ra rằng những chữ 
viết tắt đó khó hiểu như những công thức hóa học hữu cơ. Bạn không thể cứ cho rằng mọi người 
đều quen thuộc với những ký hiệu viết tắt mà bạn đang áp dụng. WIDLTO (when in double, 
leave them out — khi còn nghỉ ngại, hãy từ bỏ nó). 


9.3. Tránh hiểu lầm về nội dung thư 


Nhiều công ty rà soát tất cả các e-mail đến của tất cả nhân viên để tìm kiếm từ ngữ hoặc những 
file ảnh gửi kèm có nội dung xấu (theo các từ khóa bị xếp loại có vấn đề). Những bức ảnh này 
không những không thích hợp mà còn chiếm mắt bộ nhớ trên máy chủ của công ly. Những tin 
nhắn, những bức ảnh hay những trò chơi với những hình ảnh màu sắc sặc sỡ có thể vi phạm 
các chính sách về thư điện tử và đem đến cho người nhận những rắc rối. Bản thân những tin 
nhắn mang tính chất giải trí có thể gây bực mình cho chính người nhận. Vì vậy, hãy nghĩ thật kỹ 
trước khi gửi những bức thư đó tới cho tất cả những người có tên trong danh sách của bạn. Bạn 
có thể nghĩ ra một chủ đề nào đó không hề có hại nhưng những người khác lại không nghĩ thế. 


9.4. Đừng trả lời chậm trễ 


Có phải trả lời tất cả các thư mà bạn nhận được không? Có phải trả lời chúng một cách nhanh 
chóng hay không? Trên nguyên tắc, tất cả các thư điện tử, ngoài những e-mail dưới dạng bom 
thư hoặc những bức thư có nội dung không lành mạnh, đều cần được trả lời. Lý thuyết ở đây là: 
Không ai có nhiều thời gian rỗi. Tuy nhiên, những bức thư từ những người như: Sếp, khách 
hàng, những người mà bạn quan tâm, và những người mà bạn chưa bao giờ nói chuyện đều 
luôn được ưu tiên hơn. Khi gửi một bức thư điện tử, hãy đề nghị một cách dứt khoát với người 
nhận nếu như bạn cần họ trả lời trong một khoảng thời gian nhất định. 


9.5. Thận trọng với các file đính kèm 


Cần phải chú ý đặc biệt tới những file đính kèm khi gửi thư. Đừng bao giờ gửi thư có file đính 
kèm cho những người mà bạn không quen biết vì nhiều khả năng thư sẽ bị xóa, không được đọc 
vì người nhận sợ đó là những file có chứa virus. Thêm vào đó, những file gửi kèm với dung 
lượng lớn cần rất nhiều thời gian để tải về từ máy chủ. Người bạn đang ở sân bay hẳn sẽ không 
“hâm” để phải chờ tới 10 phút mới tải về được những bức ảnh của buổi sinh nhật mà bạn gửi tới. 
Ngoài ra, hãy cố nén những file có dung lượng lớn, đặc biệt là những file ảnh. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 21 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





9.6. Đừng vô cảm trong giao tiếp bằng email 


Thư điện tử có thể là một trong những điều nhạt nhẽo nhất, một kiểu truyền thông chán nhất 
giữa người với người trong thế giới hiện đại. Hãy nghĩ kỹ trước khi bạn viết thư nếu có thể liên 
lạc được bằng các phương tiện khác. Nếu bạn thực sự tức giận vì một điều gì đó, hãy tạo cho 
mình một khoảng thời gian để dịu bớt nó (khoảng thời gian lý tưởng nhất là từ 24 giờ trở lên) 
trước khi bắt tay vào viết một bức thư điện tử. Nếu viết ngay, vấn đề có thể trở nên nặng nề hơn 
so với thực tế vì bạn không truyền tải được bằng các tín hiệu giao tiếp khác. Đặc biệt, hãy thận 
trọng với những lời chỉ trích thông qua e-mail. 


9.7. Đừng tự trở thành người gửi bom thư 


Cảnh báo: Hầu hết chúng ta đều giữ danh sách địa chỉ e-mail của các thành viên trong gia đình, 
những người bạn thân và nhiều địa chỉ khác tương tự. Khi bạn trả lời thư của những người thân, 
hãy bảo đảm rằng bạn chỉ phúc đáp lại những người gửi thư cho bạn chứ không phải tất cả 
những người thân có tên trong danh sách. Ngoài ra, nếu bạn chuyển những bức thư này cho một 
ai khác, chỉ nên chép và dán những thông tin vào trong một bức thư mới. Không nên chuyển 
toàn bộ bức thư đó với hàng loạt những địa chỉ ở trong đó. Bạn không muốn bị coi là câu thả 
chứ? Đừng cho rằng những người mới quen đều muốn có tên trong tất cả các bức thư của bạn. 
Nếu bạn làm điều gì tương tự như vậy, hãy hỏi ý kiến họ trước. 


9.8. Ngắn gọn là hay 


Một số người nghĩ những bức thư điện tử thì nên dài và tỉ mi, Song tốt nhất là nên ngắn gọn và rõ 
ràng. Hãy biên tập lại thư sau khi bạn đã viết xong nó. Đừng quên những thông tin quan trọng. 
Nếu bạn gửi một bức thư điện tử để bày tỏ một quan điểm riêng, hãy nêu ngay quan điểm đó ra 
và thể hiện ngay trong dòng chữ đầu. Bạn có thể thêm vào thư những tin hài hước không liên 
quan đến nội dung và viết nó ở cuối thư. 


Nếu bạn gửi một câu trả lời trực tuyến, hãy gửi một bức thư có tiêu đề bao hàm toàn bộ nội dung 
của thư (nếu có thể). Bằng cách đó, người nhận sẽ không phải mở bức thư của bạn. Ví dụ: “Hôm 
nay bạn có một gói hàng mẫu, không cái gì bị vỡ. Cám ơn (không có nội dung đi kèm)”. 


9.9. Tránh viết hoa 


Những từ viết hoa trong những bức thư làm cho người nhận có cảm giác người viết là một người 
kiêu căng hoặc đang giận dữ. Vì vậy, đừng sử dụng những từ viết hoa, trừ khi bạn muốn người 
ta nhằm bạn với LEONA HELMSLEY. Hãy tự nhủ rằng người nhận không quan tâm đến việc 
phím “Caps Lock” của bạn có bị kẹt hay không. Những từ viết hoa cũng gây sự mệt mỏi đối với 
người nhận, thậm chí khi đó là một tin vui. Vì vậy không nên viết hoa, trừ khi báo tin KHÚC 
THANH THỦY ĐÃ SINH TƯ hay THANH AN TRÚNG XÔ SỐ 


9.10. Chú ý đặt tiêu đề thư 


Máy ngày trước, bạn có thể nhận được một bức thư không có nội dung gì ngoài một dòng tiêu đề 
“Bữa tối”. Hôm nay, chắc chắn bạn nhận được một bức thư có nội dung đầy đủ hơn, chẳng hạn 
“Bữa tối với Thu Hương vào ngày 5/11 ở quán Cà Chua Nẫu”. Hãy nhớ rằng: “Người nhận 
thư bao giờ họ cũng ưu tiên đọc những dòng tiêu đề thư trước, sau đó mới đến nội dung thư, để 
quyết định có bỏ qua bức thư đó hay không. Tiêu đề thư cần phải rõ ràng, lành mạnh, không dài 
dòng. “Làm ơn cho biết ý kiến của bạn về cuộc thảo luận ngày hôm nay”. Nếu người nhận không 
nhận ra địa chỉ thư của bạn, hãy cố gắng viết rõ ràng hơn. Và không nên ghi từ ' 'khẩn” trong thư 
của bạn một cách thường xuyên, nếu như thực sự bức thư đó không cần gấp. Nếu không bạn sẽ 
chọc tức người nhận. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 22 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





10.Những tiện ích khác trên mạng 


10.1.Tìm từ viết tắt 


- WWW.acronymfinder.com là công cụ hỗ trợ tra cứu các từ viết tắt trong tất cả các lĩnh vực công 
nghệ thông tin, thương mại, y khoa,... : : `” : 
Một website rât hữu ích cho các nhà báo đê tìm hiệu các từ viêt tắt khi cần. Ví dụ: CEO, RSS... 


10.2.Chuyễn đổi đơn vị đo lường trực tuyến 

- Bạn phải làm việc với các đối tác nước ngoài và công việc đòi hỏi phải thường xuyên tính toán, 

chuyển đổi các đơn vị đo lường. Rồi bạn gặp rắc rối khi thấy những đơn vị tính trọng lượng lạ 
hoắc như dram, koku, lispund... 

Bạn sắp đi Trinidad & Tobago hay lsrael nhưng không biết đồng tiền ở đấy có trị giá bằng bao 
nhiêu so với tiền Việt Nam? Bắt chợt bọn trẻ ở nhà hỏi bạn những câu hỏi dạng đánh đố như 
“một ngày có bao nhiêu mili giây?” hay “15 gam bằng bao nhiêu ounce Anh và bao nhiêu ounce 
theo đơn vị tính cho kim loại quí?”. 

Hệ thống đo lường trực tuyến wWww.conver†world.com với 24 thứ tiếng sẽ giúp bạn có đáp án 
ngay trong tích tắc với kết quả chính xác đến 10 số thập phân. 

Tại trang web này bạn còn có thể tính toán tỉ giá hối đoái của 59 nước sắp xếp theo châu lục, 
nhện đổi tất cả các đơn vị đo lường như nhiệt độ, tốc độ, trọng lượng, thời gian, áp suất, thể 
tích.. 


10.3.Phục hồi dữ liệu hữu hiệu với Recover My Files 

- Lỡ dại” xoá đi một file dữ liệu quan trọng nào đó là chuyện vẫn đôi khi xảy ra ngay cả với 
những người sử dụng máy tính có kinh nghiệm. Vân đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn 
thường xuyên dọn dẹp máy tính và xóa sạch mọi file rác lưu trong “Recycle Bin”. 


Nhưng với công cụ “Recover My Files” thì bạn sẽ cảm nhận được rằng việc xóa “triệt căn” một 
file nào đó so với việc không xóa nó đi, thật sự không có khác biệt nhiều lắm. “Recover My Files” 
là công cụ phục hồi file đã xóa cực kỳ hữu hiệu, nó sẽ làm bạn thật sự kinh ngạc với khả năng 
phục hồi những file bị xóa từ bao lâu trước đó. 


Hai chức năng chính của “Recover My Files” là tìm - phục hồi những file đã bị xóa và phục hồi lại 
hầu như nguyên vẹn các file được lưu trên một phân vùng đĩa cứng nào đó đã bị format. 
“Recover My Files” hoạt động tốt trên hầu hết các môi trường lưu trữ hiện nay như đĩa cứng, đĩa 
mềm, đĩa Zip, SD card, CD Card...thậm chí “Recover My Files” vẫn có thể phục hồi dữ liệu trên 
những đĩa cứng đang gần như “chết” hẳn. 


Sau khi cài đặt thành công, “Recover My Files” sẽ cung cấp cho người dùng 4 tính năng phục hồi 
gôm: 


- Fast File Search: tìm ra toàn bộ những file, thư mục và file tạm hiện vẫn còn khả năng phục hồi 
được, bât châp nó đã bị xóa khỏi Recyble Bin hoặc bị “tận diệt” bằng các công cụ chuyên dọn rác 
máy tính. 


- Complete File Search: có khả năng tìm kiếm và phục hồi mạnh hơn “Fast File Search” nhưng 
tôn nhiêu thời gian hơn. 


- Fast Format Recover: có khả năng tìm kiếm và phục hồi lại gần như nguyên vẹn những file đã 
được lưu trên một phân vùng đĩa cứng vừa được format. 


- Complete Format Recover. Có khả năng phục hồi mạnh hơn Fast Format Recover nhưng với 
thời gian lâu hơn. 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 23 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Người dùng có thể lựa chọn 1 trong 4 tính năng trên dựa theo nhu cầu cần phục hồi. Để phục hồi 
một file nào đó ta chọn “Fast File Search” hoặc “Complete File Search”, nhất “Next”, sau đó lựa 
chọn những phân vùng đĩa cứng có file cần phục hồi hoặc các thư mục lưu trữ đặc biệt như 
Recycled, Temp, Mydocumert... tiếp tục nhân Next để “Recover My Files” tìm kiếm file lỡ xóa. 
Để quá trình tìm kiếm được nhanh hơn, bạn nên vào mục “Manualy Set Options” để lựa chọn 
kiểu của file lỡ xóa cần phục hồi bằng cách nhắn vào thẻ “File Types”, hoặc các tính năng tìm 
kiếm nâng cao khác. 


Khi tìm được file cần phục hồi, “Recover My Files” sẽ đưa ra các mức độ phục hồi như “Good”, 
“Very Good” hoặc “Overwriten”. Điều kỳ lạ là ngay cả ở tình trạng thông báo “Overwriten”, 
“Recover My Files” vẫn phục hồi file được, nhưng nó sẽ cho file được phục hồi vào thư mục 
Recycle và người dùng chỉ việc “móc” file ra là xong. 


Việc phục hồi lại một phân vùng đĩa cứng nào đó vừa được format cũng tiến hành tương tự như 
phục hồi file. Người dùng chỉ việc đánh dấu vào phân vùng cần phục hồi, nhấp Next, chọn kiểu 
file cần phục hồi... là “Recover My Files” sẽ tiến hành toàn bộ phần việc còn lại. “Recover My 
Files” khó phục hồi lại dữ liệu ở những phần đĩa cứng đã bị ghi đè dữ liệu mới, nhưng những 
phần chưa bị ghi đè vẫn sẽ được phục hồi tốt. 


Có lễ vì công cụ này quá hữu dụng nên công ty GetData hiện đang bán ra “Recover My Files” với 
giá 70 USD. Hiện “Recover My Files” đã có mặt tại các cửa hàng phân mêm tin học tại TP Hô 
Chí Minh. 


10.4.Danh sách những phân mềm miễn phí hiệu dụng 


- Trong thế giới phần mềm Windows, miễn phí thường đồng nghĩa với spyware, quảng 

cáo đi kèm và chức năng bị giới hạn, tức là hầu như chăng hề có chuyện cho không. 
Nhưng sau đây, chúng tôi giúp bạn tiếp cận với hang chục phần mềm miễn phí đúng 
nghĩa và 24 trang web đáng tin cậy để bạn tìm thêm. 


Tumi Cursor PowerPack XP 1.0 
Đây là một bộ sưu tập khá đồ sộ, với hơn 400 mẫu trỏ chuột, tất cả đều là hình động 3D cực 
đẹp. Sau khi tải về, bạn chạy file setup, chương trình sẽ tự động chép các tập tin hình ảnh vào 
thư mục Cursor của Windows. Để sử dụng, bạn vào mục Mouse trong Conirol Panel, chọn thẻ 
Pointer, chương trình đã tạo sẵn 27 nhóm trong khung Scheme. Bạn hãy lựa chọn nhóm ưng ý 
nhất và nhắn OK. Có những nhóm rất đẹp và lạ mắt như: tinh thể Crystal, mảnh kim loại... hay 
ngộ nghĩnh như nhóm “nhạc cụ”, với con trỏ chuột là... chiếc đàn guitar. Chương trình miễn phí, 
có dung lượng 4,35MB. 

Dàn Karaoke miễn phí dành cho người Việt 
So với những chương trình cùng loại thì Karaoke Hifi vượt trội hơn hẳn với nhiều tính năng nỗi 
bật: hoàn toàn miễn phí, giao diện tiếng Việt thân thiện và dễ sử dụng, cài đặt sẵn hàng trăm bài 
hát Việt Nam cũng như nước ngoài, có thể cập nhật miễn phí với nhiều bài hát mới, có khả năng 
chơi các file nhạc *.CDG (một dạng file karaoke được sử dụng phổ biến trên thế giới), hiển thị 
Playlist giúp bạn chọn bài một cách dễ dàng... 

VBULLENTIN 3.6X: Số tay hướng dẫn tạo Forum 
Trong số báo trước đây, e-CHÍP đã giới thiệu số tay làm Forum 1.0 của tác giả Hoài An và cộng 
sự. Nay xin giới thiệu với các bạn một số tay khác của tác giả Hoàng Việt Tuấn hướng dẫn làm 
Forum rất chỉ tiết theo phương thức “Cầm tay chỉ việc” cho đến khi bạn có thể tạo riêng cho mình 
một diễn đàn với thật nhiều chức năng hay. Ebook này có dung lượng khoảng 5MB. Trong ebook 
này, bạn sẽ được hướng dẫn từ việc làm thế nào để tạo một hosting để chạy diễn đàn, upload 
diễn đàn đến việc tạo localhost ngay trên PC của bạn để có thể thực hiện việc kiểm tra thử diễn 
đàn. 

Windows In A Box 
Bạn đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm các chương trình, các lệnh thiết lập của Windows XP trong 
Control Panel? Windows XP có hàng trăm tùy chọn thiết lập như vậy và được bố trí ở nhiều ngõ 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 24 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





ngách khác nhau. Nếu không am hiểu tường tận, bạn không thể nào nhớ hết tất cả các lệnh, các 
tùy chọn trong Windows XP. Thật là may mắn vì đã có Windows In A Box, chương trình này tỗng 
hợp tất cả các lệnh chương trình, tiện ích của Windows XP về một mối và bạn có thể điều khiển 
mọi thứ từ hộp công cụ hữu dụng này. 

Sweet Bomb 
SweetBomb, một phần mềm Việt cho thần dân Internet, tổng hợp các tính năng phục vụ cho việc 
lướt web như: xem truyền hình, nghe đài phát thanh trực tuyến, hỗ trợ chat Yahoo! Messenger. 

Link Grabber 
Thông thường để tải file tại Megaupload, bạn nhập địa chỉ vào thanh Address và chờ trong một 
khoảng thời gian nhất định, sau đó phải nhập vào mã xác nhận để tải file về. Nếu muốn tiết kiệm 
một bước nhập mã xác nhận, bạn có thể sử dụng phần mềm Link Grabber. 

sTabLauncher 2.1.0.3 
Hiệu ứng, màu sắc hiển thị khá bắt mắt, cho phép bạn đặt biểu tượng của những ứng dụng quen 
thuộc trên thanh truy cập nhanh đề khi cần có thể sử dụng ngay lập tức là những ưu điểm mà 
sTabLauncher mang lại cho người dùng. sTabLauncher 2.1.0.3 có dung lượng 1,44MB, tương 
thích Windows XP/ Vista, yêu cầu máy tính cài sẵn .NET FrameWork 2.0. 

E-book tiếng Việt: Kỹ thuật sửa xe máy 
Hẳn chúng ta đều đang sở hữu hay sử dụng một chiếc xe máy. Bình thường thì chỉ mỗi việc 
“cưỡi” lên xe và rồ máy chạy. Nếu xe có trục trặc, hỏng hóc gì thì đưa nó ra thợ sửa xe. Tuy 
nhiên, tự tìm hiểu các hư hỏng cơ bản để chính bản thân mình biết sửa chữa, bảo trì xe thì rất tốt 
vì đôi lúc xe trở chứng mà lại không có thợ, không chừng chính nhờ vốn hiểu biết có được mà 
chúng ta có thể tự chân đoán và sửa được thì sao. E-book không quá phức tạp, chủ yếu tập 
trung vào các thành phần cơ bản của xe mà chúng ta dễ biết nhất. Có cả bài viết về mua và sửa 
xe Trung Quốc vốn được khá nhiều người mua do giá rẻ. 

MultiDictionary 8.0 
MultiDictionary là từ điển đa ngôn ngữ của tác giả Ngô Huy Biên. Nó có nhiều tính năng đáng giá 
như: tự động tìm nguyên thể của một từ đã bị chia, tìm kiếm một từ mà bạn không nhớ rõ cách 
viết, tra từ trong cửa số các ứng dụng khác, phát âm, cho phép sửa đổi nội dung từ điển... Và 
đặc biệt phần mềm này hoàn toàn miễn phí. 

Hot Corner 2.2.2.0 
Việc tạo shortcut trên màn hình desktop tuy khá thuận tiện, nhưng nếu bạn có nhiều ứng dụng 
cần mở thì sao? Lúc đó, màn hình đẹp đế của bạn đã bị các shortcut che mắt. Hot Corner là một 
tiện ích giúp bạn mở nhanh tất cả những ứng dụng bạn cần chỉ bằng cách “lắc chuột”. Chỉ cần 
vài phút tinh chỉnh, bạn có thể rê chuột vào 4 góc màn hình là những chương trình bạn cần sẽ 
được mở ra ngay. Bạn có 8 cách để mở nhanh 8 ứng dụng: 4 góc màn hình và 4 kiểu rê chuột 
lên, xuống, trái, phải; với 4 kiểu rê chuột thì bạn phải nhắn tổ hợp phím Windows+X rồi rê chuột 
thì chương trình mới thực hiện được. 

Boom Offline 
Dạo gần đây bạn thường nghe nói nhiều về trò chơi Boom Online, một trò chơi bóng nước vui 
nhộn dành cho các game thủ “xì tin”. Tuy nhiên, vì là game online nên bạn chỉ có thể chơi trực 
tuyến với các gamer khác mà không thể chơi khi offline, đó là một điều thiệt thòi cho những ai 
không nối mạng được. Giờ đây, người chơi có thể “an ủi” được phần nào khi Boom giới thiệu 
một phiên bản Boom mini dạng Flash có thể chơi khi không có mạng. Bản đồ nhỏ hơn, và không 
có nhiều vật phẩm cũng như những nhân vật “nhí nhảnh” như phiên bản online, tuy nhiên cũng 
đủ để bạn tập chơi trước khi vào trận chính thức. Bạn cũng có nhiệm vụ là đặt bom để làm sặc 
nước tên hải tặc hung ác. Bạn sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, và phím cách (space bar) 
để đặt bom nước. Khi vượt qua môi màn chơi, mức độ của nó sẽ khó dần lên. Trong mỗi màn, 
bạn có 3 mạng để chơi, nếu sặc nước hơn 3 lần thì phải chơi lại màn chơi đó (thật may là không 
phải chơi lại từ đầu!). 

Vista Boot Logo Generator 
Boot Screen (BS) là màn hình mở màn quá trình khởi động vào Windows Vista. Trong Windows 
Vista đã tích hợp sẵn 2 B8, nhưng cả hai đều không đẹp mắt cho lắm. Bạn muốn tạo ra một BS 
không “đụng hàng” đề thay thế cho BS của Windows Vista? Hãy nhờ đến trợ thủ Vista Boot Logo 
Generator (VQ). 

E-book: Sử dụng phần mềm 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 25 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Bạn là người mới tập tành khám phá thế giới máy tính? Thế thì không nên bỏ qua cuốn e-book 
này. Có rất nhiều khái niệm và hướng dẫn cơ bản dành cho người không chuyên lẫn chuyên 
nghiệp như tỉnh chỉnh BIOS, phân vùng ỗ đĩa, sao lưu dữ liệu, sử dụng phần mềm, cài đặt hệ 
điều hành, sử dụng Internet, ghi đĩa, nghe nhạc — xem phim, bảo mật... Các bài viết được sắp 
xếp theo chủ đề, chọn chủ đề để có danh sách bài viết chỉ tiết. Trong bài viết đều có hình ảnh 
minh họa chỉ tiết. 

E-book: Kỹ thuật phần cứng máy tính 
Tìm hiểu và nắm rõ cơ cấu hoạt động của các thiết bị máy tính sẽ giúp bạn phòng, điều trị các 
chứng bệnh thường gặp phải trong quá trình sử dụng máy tính. E-book “Kỹ thuật phần cứng máy 
tính” của tác giả Trần Quang Hải trình bày chỉ tiết quá trình lắp ráp một chiếc máy tính hoàn 
chỉnh, cách cài phần mềm và driver cho máy tính để chúng luôn chạy tốt. Ngoài ra, e-book còn 
giới thiệu các phần mềm thông dụng và cách cài đặt hệ điều hành Windows. Nếu bạn chưa biết 
gì về máy tính, e-book này sẽ giúp bạn bắt đầu làm quen dần với chúng. 

Quản lý danh sách website bằng phần mềm Việt 
Trong thời đại các trang web mọc lên như nắm như hiện nay, việc phải ghi nhớ địa chỉ các trang 
web một cách chính xác thì quả thật không đơn giản. Việc lưu vào danh sách Favorites của 
Internet Explorer hay Bookmarks của Firefox cũng khá hay, tuy nhiên cũng chưa giải quyết được 
vấn đề nếu bạn muốn tìm kiếm trang web theo một chủ đề nào đó giữa một “rừng” địa chỉ. Chính 
vì lẽ đó tác giả Lâm Thanh Nghị đã viết phần mềm này tặng bạn đọc e-CHÍP. 

Sonic Music Link Taker + WellGet 
Chương trình do bạn Ngô Khôn Trí viết ra dùng để lấy link download nhạc từ trang web sonic, 
chương trình có dung lượng 258KB, sau khi tải về bạn chạy trực tiếp không cần cài đặt, một biểu 
tượng. đốm lửa sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ. Sau khi lấy được link bạn dùng chương trình Well 
Get để download nhạc về máy. 

Grammar 1.2 
Hoàn toàn miễn phí, dung lượng cũng chỉ 6,22MB nhưng Grammar lại là một công cụ học Anh 
ngữ cực kỳ hữu ích cho mọi người trên môi trường DOS hoặc DOS trong Windows. Grammar là 
công trình tâm huyết được tác giả xây dựng trong 15 năm, vì thế nó chính là sự đúc kết kinh 
nghiệm cực kỳ quý giá cho những ai muôn học Anh ngữ. 

Yodm 3D 
Chương trình tiện ích với dung lượng chỉ 784KB, hoàn toàn miễn phí, giao diện được thiết kế 
đơn giản, dễ sử dụng, nhưng lại có khả năng trình diễn những hiệu ứng 3D vốn dĩ chỉ dành cho 
anh chàng “Vista” hào phóng. Yodm 3D là sự kết hợp của Flip 3D (trình diễn các hiệu ứng 3D 
trên desktop của Windows Vista) và desktop dưới dạng 3 chiều. Nó tăng cường thêm cho bạn 4 
màn hình desktop ảo trên một hệ thống của Windows. 

Uberlcon 1.0.3 
Chắc bạn cũng biết, khi nhắn đúp chuột vào một icon nào đó thì chương trình tương ứng sẽ chạy 
(chẳng hạn nhắn đúp chuột vào thùng rác thì sẽ mở Recycle Bin). Tuy nhiên, có lẽ bạn sẽ chưa 
biết và rất ngạc nhiên về điều này: một số máy khi nhắn đúp chuột vào icon thì trước khi chạy 
chương trình, icon đó sẽ phóng lớn, rồi thu nhỏ, hoặc bóng của nó “tan biến” vào trong không 
trung... Đó là nhờ có Uberlcon. Đây là phần mềm miễn phí, đem lại cho Windows của bạn một 
không khí sinh động ở từng cú nhắn chuột với khá nhiều hiệu ứng hấp dẫn. 

YIMTexter 
YIMTexter là phần mềm cho phép bạn vẽ hình đơn giản và chuyển những hình đó vào cửa số 
chat của Yahoo! Messenger hay Skype bằng chính các biểu tượng biểu lộ cảm xúc quen thuộc 
mà Yahoo! hay Skype cung cấp sản. Chương trình tích hợp sẵn một khung vẽ để bạn có thể trỗ 
tài sáng tác ra bất cứ hình nào mình thích và bạn cũng có thể lưu lại tác phẩm của mình để chia 
sẻ với mọi người. 

Trắc nghiệm sinh học 2.02 
Trắc nghiệm sinh học — một phần mềm Việt của tác giả Lê Minh Mẫn vừa ra mắt bạn đọc phiên 
bản mới (phiên bản 2.02) với giao diện cực kỳ “mát mắt”. Các tính năng tương tự như những 
phiên bản trước, Tuy nhiên nó đã được sắp xếp lại một cách hợp lý hơn. Kho đề hơn 800 câu hỏi 
trắc nghiệm môn Sinh học lớp 11, 12; các bài lý thuyết trong sách giáo khoa Sinh; máy tính khoa 
học Casio giả lập; phần tính toán chiều dài, khối lượng gen dựa trên dữ kiện cho trước; đổi đơn 
vị sinh học; tra cứu một số bệnh đột biến gen... là những gì mà phần mềm này mang lại. Phần 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 26 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





bài tập Sinh học bao gồm luôn cả lời giải của những bài tập đó, giúp bạn đọc có thể tự kiểm tra 
kiến thức của mình. Phần Thư giãn bổ sung một số game mới cùng những bài nhạc giải trí. 

Quản lý các khoản thu đầu năm học 
Đầu năm học, việc thống kê học sinh nào đã nộp, thiếu đủ bao nhiêu, số tiền nộp được chia vào 
các khoản nào cho hợp lý... đã làm mắt không ít thời gian của giáo viên. Vì vậy tác giả Lê 
Phương Văn đã gởi tặng quý thầy, cô giáo phần mềm này để giúp việc quản lý dễ dàng hơn. 
Chương trình viết bằng Excel, dung lượng 1,56MB. 

BaoTho Filter 3 
Trước đây e-CHÍP đã giới thiệu với bạn đọc BaoTho Filter phiên bản 2, một phần mềm quản lý 
sử dụng máy tính rất hiệu quả. Mới đây BaoTho Filter đã có phiên bản 3 với đặc điểm nỗi bật là 
hỗ trợ Windows Vista. Chương trình giúp quản lý thời gian sử dụng máy tính của con em, tránh 
nghiện máy tính ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập; quản lý thời gian sử dụng phần mềm khi 
phụ huynh vắng nhà (ví dụ: hạn chế giờ chơi Game Online, cám chơi game, cắm chat...); quản lý 
thời gian sử dụng Internet theo yêu cầu (quản lý chính xác đến từng phút). 

Qemu Manager 4 
Qemu Manager 4 là phần mềm cho phép bạn tạo máy ảo dùng để thử nghiệm những phần mềm 
mới lạ mà không lo việc Windows bị "chết" bất tử do... "ngộ độc" phần mềm, ngoài tính năng 
miễn phí, nhỏ gọn bạn có thể tìm thấy nhiều hệ điều hành cho bạn nạp vào mà không cần cài lại 
từ đầu trên máy ảo như hai phần mềm tạo máy ảo là Vmware và Virtual PC. 

Y!M Auto Services 
YM Auto Services (YMAS) là chương trình giúp bạn làm 1 nick Yahoo! đặc biệt với các tính năng: 
Đọc tin RSS từ các site; Tra từ điển (giúp người dùng tra từ tại vietdic.com với các loại từ điển 
mà Website này hỗ trợ); Lấy link tải nhạc, phim (GrabLink) từ 1 số trang như: nhacso.net, 
youtube.com, video.google.com, metacafe.com. Chương trình có dung lượng rất nhỏ gọn 
(188KB) và hoàn toàn miễn phí 

A43 File Management Utility 
A43 File Managemert Utility (AMU) là một phần mềm quản lý thư mục và tập tin (giống như 
Windows Explorer) hoàn toàn miễn phí, có dung lượng rất khiêm tốn chỉ 840KB (đã nén) nhưng 
lại rất mạnh mẽ với nhiều tính năng tiện dụng, chẳng hạn như tốc độ duyệt tập tin và thư mục 
của AMU là rất nhanh, có đủ các chế độ hiễn thị (lcon, Detail, List, Thumbnail) và đặc biệt là tính 
năng nén và giải nén (định dạng RAR và ZIP) rất nhanh chỉ bằng cách kéo thả hay dùng menu 
Zip/Unzip (RAN/UnRAR). Hơn thế nữa AMU còn có cả một công cụ Edit text với các tính năng 
rất hữu ích có thể thay thế cho Notepad cổ điển của Windows. 

Vista Black 
Nếu bạn thích xài Firefox và cũng thích giao diện bóng bầy của Windows Vista nhưng không có 
điều kiện xài hệ điều hành mới này, thì có thể thay áo mới cho Firefox bằng một theme với phong 
cách Vista hoàn toàn mới. Khi sử dụng theme Vista Black 1.0, màu sắc chủ đạo của các thanh 
tiêu đề, các tab là màu đen bóng, cùng sự phối hợp của màu xanh bóng làm cho giao diện 
Firefox của bạn nỗi bật và sang trọng hơn bao giờ hết. Yêu cầu để sử dụng theme Vista Black 
1.0 là Firefox phiên bản 2 trở lên. 

UserBar generator 2.2 
Khi tham gia vào các diễn đàn trên mạng, mọi người thường chèn chữ ký cá nhân của mình vào 
cuối bài viết để tiện liên lạc khi cần trao đổi. Bạn có muốn tạo cho mình một chữ ký cá nhân 
mang phong cách chuyên nghiệp mà không phải mắt nhiều thời gian không? Hãy dùng UserBar 
generator 2.2 của AmitySource xem saol 

Animation & Dance 1.3 
Việc học khiêu vũ khi mới xem qua bạn sẽ nghĩ nó rất là dễ, nhưng thật sự nó không dễ chút 
nào, nếu không có sự luyện tập thường xuyên thông qua người hướng dẫn hay không có 
chương trình trợ giúp nào, bạn sẽ rất dễ bị ' nhảy lò cò”. Qua chương trình Dance (e- -CHÍP số 
325) có lẽ đã giúp bạn giải quyết phần nào “mối ưu tư” từ bấy lâu nay, nhưng có thể bạn sẽ thấy 
hơi khó khăn khi tự học qua chương trình này, cụ thể như hình minh họa chỉ thể hiện có mỗi bàn 
chân. Nhưng nay với Animation & Dance, bạn sẽ thấy không chỉ có chân, tay mà cả hình người 
mô phỏng đầy đủ và cũng với vô số những điệu nhảy thông dụng như Dance, nó sẽ đem đến cho 
bạn những bài học toàn diện hơn, giúp bạn học một cách nhanh chóng, thú vị và hấp dẫn hơn. 

E-book tích phân cho học sinh lớp 12 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 27 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Tích phân là một phần trong phân môn Giải tích lớp 12 và nó cũng thường có trong các đề thi 
tuyển sinh Đại học và Cao đẳng. Tích phân không phải đơn giản và nó thường gây lúng túng cho 
các bạn học sinh. Để góp phần giúp cho các bạn học sinh giảm bớt sự lúng túng khi “đụng độ” 
với tích phân, thầy giáo Trần Sĩ Tùng — giáo viên dạy toán của trường THPT Trưng Vương, Qui 
Nhơn, Bình Định đã biên soạn một e-book về chuyên đề này. Trong e-book này, thầy đã đưa ra 
những vấn đề liên quan đến tích phân, nhắc lại một số kiến thức đã học ở lớp dưới, các công 
thức tính tích phân, một số dạng bài toán tích phân... và đặc biệt là thầy đã đưa ra một số bài 
toán về tích phân kèm theo lời giải cụ thể, trong đó là một số bài trong các đề thi đại học trong 
các năm trước. Đây thật sự là một e-book mà các bạn học sinh lớp 12 nên có. 

300 Smileys Ộ : 
e-CHIP từng dành tặng bạn đọc bộ sưu tập mặt cười dí dỏm, lân này gửi tiêp cho các bạn một 
bộ sưu tập 300 khuôn mặt cười khác, đặc biệt chúng biết nhúc nhích (định dạng GIF động) khá 
sinh động. Bạn có thể dùng chúng để đưa vào trang Web, diễn đàn hay blog của mình để làm 
cho phần trình bày được hấp dẫn và vui mắt hơn. Trong bộ sưu tập này có các khuôn mặt khá 
thích hợp cho các dịp lễ hội như Giáng sinh, năm mới, Valentines Day... 
Cũng xin “bỏ nhỏ” là bạn có thể dùng các khuôn mặt này, đặt tên lại cho giống với tên các khuôn 
mặt cười của chương trình Yahoo! Messenger (được đánh số từ 1 đến 108) và chép chúng vào 
thư mục của Yahoo! Messenger (Yahoo! > Messenger > Media > Smileys), thì khi tán gẫu với ai 
đó, bạn sẽ có những khuôn mặt này trong cửa số chat. 


YM Tab 
Chat Yahoo! Messenger theo thẻ (tab). 
tabbed im_on.reg: bật tính năng thẻ. 

tabbed im off.reg: tắt tính năng thẻ. 

Pirates Of The Caribbean Desktop Galleon 
Nếu bạn đã từng xem qua bộ phim cướp biển vùng Caribbean thì chắc hẳn cũng đã từng ước ao 
rằng mình có thể tự điều khiến những chiếc thuyền như thế rồi tham gia vào những trận đánh 
khốc liệt ấy... 
Nếu vậy, bạn chỉ việc cài đặt chương trình Pirates Of The Caribbean Desktop Galleon là có thê 
điều khiển một chiếc thuyền chiến đấu rồi tung hoành khắp desktop mỗi khi bạn cảm thấy cần 
một chút thư giãn. 

Magentic 
Việc trang điểm cho màn hình máy tính bằng những Wallpaper với hình ảnh tuyệt đẹp, những 
Screen saver động cực kỳ đặc sắc là sở thích của rất nhiều người sử dụng máy tính. Với 
Magentic, bạn có thể trình diễn những hình nền thật ấn tượng, những Screen saver động rất đẹp 
và bắt mắt. Chương trình hoàn toàn miễn phí, cơ sở dữ liệu có hàng ngàn tắm ảnh đẹp, độ phân 
giải cao là ưu điểm nỗi bật của chương trình. 

Dream Aquarium 
Một hồ cá sinh động với những chú cá đủ màu sắc tung tăng bơi lội, một chú cua bò qua lại, 
những nhánh rong đung đưa, từng cụm bọt khí lăn tăn nổi lên. Âm thanh của tiếng nước chảy 
róc rách càng làm thêm vẻ sinh động của hồ cá. Thỉnh thoảng, bạn có thể thả vào hồ một nhúm 
thức ăn cho bầy cá “thưởng thức”. Khung cảnh sẽ làm bạn thư giãn thoải mái nhẹ nhàng sau một 
khoảng thời gian ngồi chăm chú vào máy tính. 
Chương trình bảo vệ màn hình này còn cho phép bạn tùy nghi thêm bớt số lượng và chủng loại 
cá, tăng giảm bọt khí nhiều hay ít, điều chỉnh âm thanh cho phù hợp hay tốc độ bơi của cá, kích 
thước hiễn thị màn hình... 

C€CoolSmilies 
Có lẽ bạn đã quen với khái niệm Smilies, đó là những biểu tượng khuôn mặt đủ tâm trạng (vui, 
buồn, giận, nhe răng, lo lắng, chán nản...) dùng để diễn tả tâm trạng trên các diễn đàn, Website 
hay tán gầu trực tuyến (chat). 
Xin gửi đến bạn một bộ sưu tập các khuôn mặt này, chúng được thiết kế khá vui nhộn, dí dỏm; 
rất phù hợp để sử dụng cho thiết kế Web hay diễn đàn. Mỗi khuôn mặt là một tâm trạng mà nhìn 
vào là bạn sẽ cảm thấy vui vẻ bật cười cho dù khuôn mặt đó thể hiện sự buồn bã hay thất vọng. 
Gói biểu tượng gồm 84 hình, định dạng PNG (có thể dùng các trình đồ họa xử lý thêm). 

Văn Miếu 3D 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 28 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của Hà Nội nói riêng 
và cả nước nói chung, gôm có Văn Miễu được xây dựng vào tháng 10-1070 đề thờ các bậc 
thánh hiên Nho học, và nhà Quôc Tử Giám xây kê sau Văn Miêu (năm 1076), ban đâu là nơi học 
của các Hoàng tử, sau mở rộng thu nhận cả những học trò giỏi trong thiên hạ. - - 
Trải qua hơn 900 năm với nhiêu biên động lịch sử và tự nhiên, đến nay Văn Miêu - Quốc Tử 
Giám vân giữ được dáng vẻ cô kính với nhiêu công trình kiên trúc có giá trị cao như: Khuê Văn 
Các, Điện Đại Thành và các hiện vật làm chứng tích của nghìn năm văn hiên như: tượng thò, 
rông đá, nghiên đá, bia tiên sĩ và những cây đa, cây đại cô thụ đã chứng kiên việc học hành, thi 
cử qua các triệu đại... : : 
Nêu được một lân đặt chân đên Hà Nội, bạn đừng quên ghé thăm khu di tích nghìn năm văn hiên 
này nhé. Còn bây giờ, nêu bạn chưa có điêu kiện, hãy cùng chúng tôi làm một chuyên tham quan 
đến Văn Miễu — Quốc Tử Giám trong không gian thực tê ảo - 3 chiêu, vô cùng hâp dân và không 
kém phân thú vị. 

Số tay CorelDRAW : 
Xin gửi đên các bạn e-book Sô tay CorelDRAW của bạn Phùng Mạnh Hà 
(giangtieungu_hh@yahoo.com) sưu tập từ các bài việt trên Internet. Sách chia làm 3 chương: 
chính là Cơ bản, Công cụ và Nâng cao. Mỗi chương chia làm nhiêu bài nhỏ hướng dân chỉ tiệt 
và cụ thê cách sử dụng phân mêm đồ họa khá thông dụng này. ta 
Các bài việt đêu ghi rõ từng bước thao tác, hình ảnh minh họa rõ ràng và có chú thích nêu cân. 
Nêu chưa thông thạo CorelDRAW thì đây là một cuỗn sách dạy học khá hay, hay nêu đã là thiết 
kê viên hoặc đô họa viên thì có thê xem nó như một câm nang hô trợ đắc lực cho công việc. 

BurnCDCC 2.00a 
Với tập tin nén chỉ có hơn 68KB, BurnCDCC có thê được xem là chương trình ghi đĩa 
CD/DVD từ tập tin ISO siêu nhỏ. Chính vì siêu nhỏ nên nó cũng rất dễ sử dụng và không 
cần cài đặt, sau khi giải nén là chạy được ngay, hỗ trợ tốt nhiều ô ghi CD/DVD thông 
dụng hiện nay. Đặc biệt là với những bạn không rành việc ghi đĩa, tạo đĩa khởi động từ 
các tập tin ISO tải về từ Internet thì đây là một công cụ khá hữu dụng. Bạn chỉ việc chọn 
tập tin ISO lưu trên ô đĩa cứng, chọn ô đĩa ghi (nêu có nhiều ô), tùy chọn đóng đĩa, tự 
động đưa đĩa ra sau khi ghi xong, chọn tốc độ ghi... Nhắn nút Start và chờ đợi 

Winuscon 
Với các tính năng thiết yêu của Windows, nếu bạn không có thời gian hoặc không muốn 
vật lộn với mớ menu của Windows, Winuscon sẽ trao cho bạn một loạt công cụ Windows 
(như quản lý tập tin, gửi tin nhắn SMS, truy cập mọi bảng điều khiển của Windows và 
các applet thiết lập). 

X-Setup Pro 
Những bạn thích táy máy có thể sử dụng X-Setup Pro để điều chỉnh và phục hồi từng chi 
tiết nhỏ nhất của Windows, từ đisplay (hiên thị) tới theme (chủ. đè), âm thanh và các thiết 
lập khác với sự đa dạng bất ngờ: (Có tất cả gần 1.700 thành phần khác nhau của giao điện 
người dùng). Bạn thậm chí có thể tạo ra những tập tin đặc biết cho phép bạn truyền các 
tùy biến mà bạn tạo ra tới những máy tính khác. 

KiIWin 
Các chuyên gia tư vấn Windows đặc biệt thích KiIIWin - hiểu theo nghĩa đen là giết 
Windows, trình tiện ích giúp đóng nhanh mọi ứng dụng, ngoài ra còn giúp bạn đóng máy, 
khởi động hoặc thoát khỏi Windows vào ngày giờ cụ thê. 

JetToolBar. 
Đề khởi động những chương trình ưa thích của bạn nhanh hơn và có tô chức hơn, bạn nên 
chọn trình tiện ích JetToolBar. Phần mềm hiển thị một thanh công cụ trôi hoặc cố định 
mà bạn có thể sử dụng như một menu Start thông minh.. 

DriverFiles.net 


Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 29 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Nếu bạn cần các driver cho các thiết bị của mình, hãy tìm đến với DriverEiles.net, trang 
web có nhiêu trình điều khiến hơn bất kỳ nơi nào khác. Website đơn giản, dễ tìm kiếm 
này có thể cải thiện đáng kể tốc độ cho PC của bạn với driver cho rất nhiều thiết bị ngoại 
vi và bộ phận đủ mọi chủng loại (kế cả các phiên bản không chính thức hoặc beta). 

Windows Update Driver Catalog 
Khi bạn muốn tìm những driver đã được Microsoft chứng nhận, hãy kiểm tra Windows 
Update Driver Catalog để kiếm những driver ôn định nhất cho các bộ phận phần cứng. 

Windows XP Power Toys 
Nếu cảm thấy những gì đã vọc với Windows XP là chưa đã, bạn hãy thử Windows XP 
Power Toys - một bộ trình tiện ích Windows dành cho những người dùng trình độ cao. 
Dưới đây là 5 trình con hay nhất: 

Ali-Tab Replacement: 

Bật/tắt các ứng dụng một cách thông minh, chuyền đổi giữa các ứng dụng. 

Power Calculator: 

Một máy tính vẽ biểu đồ dùng đề giải toán. Đây là phần mềm ưa thích với sinh viên khoa 
công trình và những người thích hoạt động trí não. 

kmage ResIzer: 

Điều chỉnh kích thước file ảnh, hoặc thi hành lệnh trên một loạt tập tin cùng lúc chỉ với 
một cú nhấp chuột. 

Virtual Desktop Manaser Jockey: 

Ngoài 4 desktop Windows còn có một trình quản lý desktop Linux. 

Webcam Timershot: 

Ra lệnh cho webcam của bạn chụp hình theo lịch làm việc, tải lên và lưu trữ các file hình 
ảnh 

Windows XP Home Edition Setup Disks for Floppy Boot Install 
Trị bệnh" cho Windows, nếu máy tính dùng Windows XP của bạn không có các công cụ 
sửa chữa hoặc một đĩa boot CD, hay máy tính của bạn không thể boot từ CD, bạn sẽ cần 
tải về phần mềm Windows XP Home Edition Setup Disks for Eloppy Boot Install và tạo 
ra một bộ đĩa mềm khởi động, đề phòng khi máy dở chứng phải boot lại. 

PC Inspector Smart Recovery 
Phục hồi file bị xóa: Tiện ích PC Inspector File tìm ra những tập tin mà bạn đã bất cần 
xóa bỏ hoặc bị mất. Tương tự, sản phẩm đi kèm PC Inspector Smart Recovery, giúp lấy 
lại ảnh đã xóa vì vô ý từ bất kỳ phương tiện lưu trữ nào của máy ảnh kỹ thuật số. 

CDCheck 
Bất kỳ ai từng sử dụng đĩa ghi CD-R/RW đều biết rằng nó rất đễ hư hại. CDCheck sẽ 
phát hiện những file bị hỏng và phục hồi để lưu trữ an toàn. Trình tiện ích hữu dụng này 
cũng sẽ cho phép bạn "kiêm tra sức khỏe" của những tập tin PC khác, được duyệt trên 
Windows Explorer. 

Restoration. 

Thùng rác Recycle Bin của Windows nhiều khi không đủ đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu 
bạn cần một trình ứng dụng mạnh đề phục hồi tập tin tốt hơn, hãy chọn Restoration. Phần 
mềm này có khả năng "cứu" những file bị vô tình xóa bỏ ngay cả khi chúng không còn 
trong Recycle Bin hoặc bị xóa trong khi giữ chìm phím Shift. Chương trình cũng có một 
chức năng cho phép xóa không thể phục hồi mà bạn có thê dùng khi xóa những tài liệu 
mật. Vì Restoration có thê chạy từ đĩa mềm nên bạn sẽ không vô ý ghi đè một file "đã 
xóa" nhưng thực ra vẫn nằm đâu đó trong ô cứng. 








Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 30 of 31 


Ebook IT - www.ketnoibanbe.org 





Những Ebook hay đang chờ đón các bạn ở www.ketnoibanbe.org Page 31 of 31 


